THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 
(Meditation and Life) 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Thích Nhật Từ chủ biên 
bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Thích Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ân tông kinh sách Phật giáo, các 
đại lÿ cân nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophafngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 
TÂM DIỆU 
LÊ THỊ LỰU 
HỎNG QUANG 


THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


(Meditation and LỰC) 


NHÀ XUẤT BẢN 


MỤC LỤC 


Cơ sở khoa học của Thiền chánh niệm ..........................---- 1 
Một nền văn minh tổng hợp mới .........................---- 2-22 +22 1 
Thiền quán và thần kinh não bộ........................-- 2-2 22 +2 52+ l 
Tại sao Phật giáo được lựa chọn để giao lưu với khoa học não 
TẾ) va yÊy 20216 6:0100301812261206/24699u0001010/02166014/003f/46g3/8/0fApitasadebadlei 2 
Viện tâm và đời SỐ cuc 01021002 11 010042 6005106200 3 
Những hiểu biết sai lầm về thiền chánh niệm......................... 4 
TiAN XI KHỔ sát ásbalesbauelbbkall4fanglaelseillgbids446400áses8a0i81eee 4 
Chương trình thiền chánh niệm giảm stress (MBSR) ............. ẫ 
Những hiệu quả của thiền chánh niệm đã được chứng thực 
trong lĩnh VỰC y KH :á¿x:2itiiassixiasxiscaslL058 121214011600 02a118% 6 
Các nhà thực tập chánh niệm và các nhà khoa học trình bày ý 
kiến trong buổi hội thoại nảy.........................-- 2-5252 5z cczsx+e: 12 

'THiEntRG(IIUfaasesssssesrasibbusksgfibildg)fA2sicctigiSá40S135000 E306 15 

Thiền năng lượng chuyền hóa thân tâm ............................ 21 

Thiên Võ SUG KHE 2is6dzsaatiiasieulx0áarinb0dbs8ilusi8¿igise 31 
1; DEN [1l 15 63ảg112x4988636000/42691680300366đ60010ág84/0/04041ã410g600gs42 E 
22c 0N, ICTIT-P 211357221211542840140736011964%113424x34304/e9aS% 5400401460316145001538/40)655 33 
3. Bao tứ, tiêu hÓa................... ... . ccQQ Q00 HH HH 2u HH ng 5556 sce 35 
In DI sen tleoboieaioadesoieaebreadeerdiordsirei 36 
Đc TH fax sssis0sanig46i4afA) uaibasnsbasikÐl36340/3u24/0010S60x3166Quã084 5638 38 
6; HT: (S4) <xi):3ástáxpef1666ie6axki20tibáesltstttc0300s6sisdv to tá 40 
Thiền Phật giáo và sức khỏe........................ --- 22525 +x+x+x+s+2 43 
 fvsL) HE s12: 42736020 65116Á6: 1Ạ28/0118210117%‹22086E3121403125441100A5 46 


VỈ s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 








9, THỜI: mãn KÍHH ‹¿::.:¿z:.:2:4:22:16166664,555254136680440411 01463412564 4061046 48 
Đị): Tiểu HP sxonsscotoaskáaiddllsdasagesdBAA0u401404a1lassteni 49 
Thiền, trị được bệnh. Tại sao? ....................----s- 2 s+x+zszszsss2 3D 
ï, Cảm xúc và cảng THÂN caasiovasdbusebadiiadbseobafedigassbb 60 
25IEIHIiH DHHCx¿26uxsss24/sx2 0142050240400 6l35542s12/e204zsó4g12 Sekgt2904s6 61 
3. Thiền làm thay đổi cấu trúc VÌ gene thay đổi..............‹.:‹¿ 65 
4. Thiền giúp trẻ ra, già chậm, sống lâu......................------ 67 
5. Bệnh tăng, già mau, chết sớm vì căng thẳng ...................... 70 
6. Tình trạng và nguồn gốc căng thắng t2 204966 661.3412116 142,c04 44 73 
7. Cách hành thiền để giảm căng thẳng ............................ ... 74 
6:1 HI16HVà nẠO DỘ si 0xáiecáascàutllhsttagesduessbeso 75 
'ễt THẬN: ixc:22061 2916 0619644008166 c05vtt2002s4/0/0906166sfxiestcOs 9E basseouya se: 77 
Thiền quanh ta & phương pháp định tâm ......................... 83 
Phương pháp định tâm............................... --- 55-55 + + ++++esseseeeees S7 
Một số câu hỏi - đấp,................. e0 n2 10g00 6g x60 89 
Phụ lục: Bài 1: Cầu an có an không?....................--.-- --s«- 99 
Phụ lục: Bài 2: Phật tử, nên tu hoc theo pháp môm nào? 105 
Thiền và chuyên hóa xã hội .......................---- 2-2 22522 2+5: I1 
In 1/1018 sxs82:fenaptisierdtietteoibibitelfrtaibeoosliesyerheibebselB II 
CUHG QỌC: 01 -14/760065001560114011244044300404041041242136ssxetastuiditine 112 
Thiên và canh tân đất HƯỚC secssscossissiesieniidkskeeDdiee 113 
Thuốc chữa những căn bệnh thời đại........................-- --5- 5+¿ 113 
Thiền và phương pháp chữa tri bệnh tật...........................---- 116 
THỊ: HT: 1á 6a 00g21 x6c066016i106se 117 
Sử dụng thiền cho sức khỏe.......................--- 2-2 s2 s+zx+zszzxsrsd 128 
'DOI DO bat fnchpossoaelloavvvll x40 af1xtsasevvssgoaylaasvyv n6 sdt 129 
Thiền và sắc đẹp...........................-----cs ch. ghe, 133 
Thiên làm cho con người đẹp hơn. Tại sao?......................--. 133 
Những lợi ích của thiền ......................- 2 - 5-5-2522 +Esess£zcx2 138 
12 cách làm cho da đẹp ửng hồng tự nhiên ....................... 140 


TH na no tbi ni G60 Sen 143 


MỤC LỤC s VỈÏ 


Thiền & trường học .....................---- 2-2 2+2 z+Ezxerxsrserxee 145 
A. Những lợi ích của thiền đối với học sinh ....................... 145 
B. Mười lý do cần đem thiền vào trường học ................... 147 
C. Đại học maharishi university of managemeIt ................ 148 
C. Thiền chánh niệm...............................--- 2: 2© ++++2E++£+e+tzvz 150 
D. Chương trình thiền tại trường học và kết quả .................. 151 
E. Não bộ và thiền trong trường học ............................---------- 154 
TỔ TƯỢC :2241166064510002141016666140161a06 0013151402014 c0/34019/4 16 158 
Thiển và bệnh viện ....................................----ccc+cccccrrrrrree 161 


Thiền và quân nhân........................-- 2-2 s2 ©++s£+£+2£++zxzzzz+zxee 171 


CƠ SỬ KHOA HỌC 
CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


(Scientijic Foundation 0ƒ Mindƒulness Medifation) 
Quán Như Phạm Văn Minh 


MỘT NỀN VĂN MINH TỔNG HỢP MỚI 


Sử gia văn hóa Anh Arnold Toynbee tiên đoán là việc 
truyền thừa những phương pháp thực tập tâm linh từ Á châu 
vào Tây phương sẽ hình thành “một văn minh tổng hợp mới? 
ngoạn mục trong thời đại chúng ta.” Sự gặp gỡ đó hiện đang 
được thực hiện trong một số các cuộc hội thoại do Viện Tâm 
và Đời Sống (Institute oƒ Mind and Life) và các nhà khoa học 
thần kinh não bộ tại các đại học nồi tiếng như Johns Hopkins, 
Georgetown University Medical Centre. 

THIÊN QUÁN VÀ THẦN KINH NÃO BỘ 

Giới khoa học Tây phương thường cho rằng các tôn giáo 
truyền thống Tây phương (Thiên chúa và Tin Lành) không 
đem lại một đối thoại hữu ích nào với khoa học vì hai bên 
hoàn toàn trái ngược nhau. Một đàng thì quyết tâm thực hiện 
nghiên cứu tự do và giải thích kết quả trên căn bản hợp lý, 


1. Wes Nisker 2003, p.198. 


2 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


một bên thì dựa trên giáo điều và lòng tin mù quáng. Hai 
quyên sách đã vạch ra sự khác biệt này từ cuối thế kỷ XIX 
(1896) một của Dickinson White, H/síory of the Warƒare oƒ 
Science with Theology (Cuộc chiến tranh giữa khoa học và 
thần học) và một tác phẩm khác của John Draper (1874) 
Conƒ/lict between Science and Religion (Xung đột giữa khoa 
học và tôn giáo). Điều thú vị là trong thời gian này là giới 
khoa học Tây phương chưa hề biết gì về phương pháp thực 
hành thiền quán Phật giáo. Tuy nhiên dần dần các nhà khoa 
học nhận ra yếu tính của Phật giáo: Một tôn giáo không chấp 
nhận đắng Sáng Tạo và quan trọng nhất là giáo lý duyên 
khởi Phật giáo tương hợp với quan điểm “vô thần" của thuyết 
tiễn hóa của Darwin và thuyết nguyên tử trong các giải thích 
trong vũ trụ học.) 


TẠI SAO PHẬT GIÁO ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ GIAO LƯU VỚI 
KHOA HỌC NÃO BỘ? 


Các nhà thực hành Thiền quán muốn lắng nghe và học 
hỏi xem các nhà khoa học não bộ đã khám phá gì về mối liên 
hệ giữa “Tâm' và “não bộ” và sẵn sàng cung cấp kinh nghiệm 
cá nhân của mình để các nhà khoa học có thể biến thành 
những “dữ kiện" khả tín. Cũng như các tôn giáo truyền thống 
lâu đời, Phật giáo thường hay có khuynh hướng “lão hóa” và 
“giáo điều hóa”, cuộc đối thoại này có thể đem đến những 
ảnh hưởng tích cực cho Phật giáo. 

Một số niềm tin của Phật tử cũng như những giả thuyết 
của Khoa học có thể bị thách thức. Tỳ kheo Ajahn Amaro 
thuộc giáo phái nguyên thủy nhận xét là trong thời hiện đại 
phần lớn công chúng chỉ tin vào một “Thượng đề mới", tức 


2. Harrington and Arthur Zalonic, p. 6. 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM s 3 





là vào “dữ kiện khoa học" (god øƒ đa/a). Từ phương pháp 
“nội quán” (confemplaiion), dựa vào kinh nghiệm chủ quan 
cá nhân của thiền giả chuyên đổi thành đữ kiện khách quan 
của ngôi thứ ba, đòi hỏi một quá trình kiểm chứng chặt chẽ 
nghiêm túc! Một vị sư nổi tiếng qua hai tác phẩm, The Monk 
and the Philosopher và The Quantum and the Lofus, trước 
đây là một nhà khoa học đạt học vị Tiến sĩ về môn sinh hóa 
ở Institute Pasteur Paris, Mathieu Richard, sau đó thọ giới 
tỳ kheo Tây Tạng và hiện trú trì tu viện Shechen ở Nepal, 
đồng ý làm người thí nghiệm đầu tiên về trạng thái thiền “cao 
cấp” trong khi những sinh hoạt não bộ được chụp bằng máy 
fMRI. Nhờ dụng cụ theo dõi não bộ tân tiến này, những kinh 
nghiệm cá nhân của ông được chuyên thành đữ kiện khoa 
học, nghĩa là từ kinh nghiệm cá nhân ngôi thứ Nhất trở thành 
dữ kiện của ngôi thứ Ba. 

VIỆN TÂM VÀ ĐỜI SỐNG 


Sau khi thoát khỏi Trung Quốc cho đến năm 1978, khi 
các người ủng hộ phong trào Free Tibet yêu cầu một số đài 
truyền hình Mỹ phỏng vấn đức Đại Lai Lạt Ma, các phóng 
viên đài truyền hình hỏi một cách ngây thơ “tên của Bà (Jher 
name) là gì?” Nhờ đoạt giải Nobel về Hòa Bình năm 1989, 
đức Đạt Lai Lạt Ma được mọi người biết đến không những 
như là một người tranh đấu cho một Tây Tạng tự trị mà còn 
là một là vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo thế giới. 


Đức Đạt lai Lạt Ma có những ý kiến táo bạo về hiện đại 
hóa Phật giáo như: “Nếu khoa học chứng mình là Tiềm tin' 
nào trong đạo Phật không phù hợp với khám phá khoa học, 
chúng ta (Phật tử) phải xét lại và thay đối!”. Ngài cũng đề 
nghị đưa các môn khoa học vào chương trình đào tạo tăng 
ni và thường nói đùa là nếu không “làm' Đạt lai Lạt ma có lẽ 
Ngài thích hành nghề kỹ sư! 


4 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM VỀ THIỀN CHÁNH NIỆM 


Tỳ kheo Ajahn Amaro là diễn giả đầu tiên thuyết trình 
trong buổi hội thoại này. Tỳ kheo nhắc đến những hiểu biết 
sai lầm thông thường như xem ngồi Thiền có tánh cách 
“huyền bí”, ngồi thiền để đạt tới 'cði này cõi nọ' và để có 
những “phép thần thông”, do đó tạo ra cơ hội cho những thiền 
sư “bịp bợm' truyền giảng những tư tưởng nhiều khi phản lại 
cả giáo lý căn bản của đạo Phật. Tỳ kheo nhấn mạnh giáo 
pháp của đức Phật là một giáo lý duy nhất trong số các tôn 
giáo là không bắt tín đồ tin vào bất cứ một giáo điều nào 
cho đến khi dùng kinh nghiệm bản thân để chứng tỏ giáo 
lý đó khế hợp với đạo đức, có giúp gì những mục đích cứu 
khổ trong việc hành trì chánh pháp không, nếu không chỉ là 
“huyền đàm' vô ích. Đức Phật là một người “thực tiễn", ít khi 
chịu đề cập đến những chuyện siêu hình phù phiếm, và Phật 
tử có thể tự xét là nên tin theo điều nào trong giáo lý, và nêu 
có những điều nào chưa hoàn toàn thuyết phục hay chứng 
nghiệm, có thể tạm gác qua một bên. Đức Phật thường nói 
đến mấy ấn dụ như giáo pháp nhiều như “lá trong rừng trong 
khi Ngài chỉ dạy các tín đồ một “nắm lá trong lòng bàn tay'. 
Nắm lá trong bàn tay là giáo lý “diệt khổ”. 


Đức Phật thường được so sánh với một Tương y', định 
bệnh và bốc thuốc và người bệnh phải uống thuốc theo toa 
chớ không phải cầu khẩn thần linh để mong khỏi bệnh. Toa 
thuốc nằm trong sự thật Thứ Ba (Diệt). 


ĐAU VÀ KHỔ 


Cũng cần phải phân biệt giữa “đau' (pain) và “khổ' (su 
ƒering). Không ai tránh được đau đớn thân xác (như bệnh tật) 
và “cơn đau tình cảm' (xa người mình thương, mất mát người 
thân trong gia đình, gặp những chuyện bất như ý... trên đời) 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM s 5 





kế cả đức Phật, nhưng khổ là thường do chính mình gây ra. 
Đức Phật kê một ân dụ trong kinh là có một người bị một mũi 
tên bắn trúng, nhưng người này còn bị tự bắn thêm vào mình 
mũi tên thứ hai, là oán giận, thù ghét và tìm mọi cách để trả 
thù. Đây là nổi khổ do mình gây ra mà các nhà Phật học Tây 
phương hiện nay dịch là “advemfifious su/J/ering`. Cơn đau có 
thể qua đi trong một thời gian, nhưng mối “thù' có thể thành 
“truyền kiếp”, nghĩa là hết “đau' nhưng vẫn “khổ' dài dài! 
Ngày nay các nhà nghiên cứu hay thực hành thiền quán Tây 
phương ít còn dùng chữ suffering để dịch chữ Dukkha trong 
đạo Phật mà dùng chữ thông dụng là “stress”. Trong các cuộc 
thí nghiệm về não bộ, các nhà nghiên cứu quan sát và ghi lại 
hiệu quả tích cực của Thiền Chánh niệm lên “stress'. 


CHƯƠNG TRÌNH THIÊN CHÁNH NIỆM GIẢM STRESS (MBSR) 


Chương trình Thiền Chánh Niệm Giảm Stress (MBSR) 
được GS. Jon Kabat Zimn thành lập năm 1979 tại Trường Y 
Khoa thuộc Đại Học Massachusetts, dành cho những bệnh 
nhân bị các chứng đau kinh niên mà Y khoa không thể giÚp 
gì thêm được nữa. Tiến sĩ Kabat Zinn muốn áp dụng Thiền 
Chánh Niệm, mà ông gọi là “trái tim thực hành của chánh 
pháp” vào việc chữa trị bệnh nhân bị các loại bệnh mãn tính, 
tuy nhiên để cho các bệnh nhân Tây phương không lo ngại 
đây là một phương pháp hành trì “huyền bí Đông phương", 
Ông giới thiệu Thiền Chánh Niệm như là một phương pháp 
phổ quát cho bất cứ một người nào muốn hành trì. Ai cũng 
có thân, tâm và óc não, ông nói đùa bất cứ ai còn thở, nghĩa 
là còn sống, đều có thể thực hành chánh niệm. Từ năm 1979 
đến năm 2005 có hơn 16 ngàn bệnh nhân thực tập khóa thiền 
MBSR. Học viên đến học mỗi tuần một lần trong một khóa 
thực tập kéo dài § tuần lễ. Từ năm 1990 chương trình MBSR 
lan rộng khắp nước Mỹ, Gia Nã Đại và trên thế giới. Hiện có 


6 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


hàng ngàn huân luyện viên MBSR làm việc chung với các 
chuyên viên y tê trong các bệnh viện, bệnh xá và các cơ sở y 
tÊ trên toàn câu. 


Hiện các Đại học nỗi tiếng không những uy tín nhất nước 
Mỹ mà còn đứng hàng đầu thế giới như Johns Hopkins, Wis- 
consin ở Madison, Princeton, Harvard, Berkerley, George- 
town, Trung tâm nghiên cứu ở Zurich (Thụy Sĩ) đã đồng loạt 
tham gia các cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng ngắn hạn và dài 
hạn của Chánh niệm lên não bộ và sau đây là các kết quả 
nghiên cứu đã được cống bồ tại cuộc hội thoại lần thứ 23 vào 
năm 2005 tại ĐH Georgetown 


NHỮNG HIỆU QUẢ CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ĐÃ ĐƯỢC 
CHỨNG THỰC TRONG LĨNH VỰC Y KHOA 


Trong cuộc hội thoại giữa giới khoa học và các nhà thực 
tập Chánh Niệm tại Georgetown Universities năm 2005, các 
kêt quả nghiên cứu đã được tạm thời công bô như sau: 


1- Chữa lành: Chánh niệm có thê chữa trị bệnh vây nên 
(psor/asis) nhanh gâp 4 lân so với những người không thực 
tập như trong thử nghiệm lâm sàng của GS Jon Kabar Z1nn. 


2- Trầm cảm: Chánh Niệm có thê làm những người bị 
trầm cảm dài hạn (2 hay 3 lần) không mắc bệnh trở lại như 
trong chương trình MBCT (Mindfulness Based Cognitive 
Treatmen) tại Oxford đưới sự điều khiển của GS. Mark Wil- 
liams và Zindel Segal. 


Helen Mayberg, thuộc trường Y khoa Emory, đã dùng 
fMRI thăm dò vùng não hoạt động nhiều nhất khi chúng ta 
cảm thấy buồn bã. Đó là vùng gọi là cingulate25 ở hai bên 
não bộ (gọi tắt là Cø 25). Bà so sánh tác dụng của việc dùng 
điện chữa trị và so với tác dụng của Chánh niệm, thấy chánh 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM s Z7 





niệm có thê làm thay đổi chức năng não bộ và có thê làm 
bệnh nhân không những thoát khỏi tình trạng trầm cảm mà 
còn nâng mức mạnh khỏe hơn tình trạng bình thường (tình 
trạng trước khi bị trầm cảm).®) 


3- Chánh niệm và bệnh tim mạch: Chánh niệm làm tăng 
khả năng miễn nhiễm (bằng cách tăng kháng thê khi chủng 
ngừa) GS. David Sheps đang thực hiện một nghiên cứu trên 
quy mô rộng lớn về ảnh hưởng của Chánh niệm lên bệnh tim 
mạch. Theo thống kê mới nhất tại Mỹ (2005) hiện có hơn 12 
triệu người bị bệnh tim mạch và mỗi năm có hơn 300,000 
người bị tử vong về bệnh này! Stress có thê gây ra tình trạng 
thiếu máu cục bộ (/schemia), mạch máu tạm thời co rút lại 
ngăn máu lưu thông trong một thời gian ngăn. Tỷ lệ những 
người bị triệu chứng này sau này có thể bị các chứng bệnh 
tim mạch lên đến 40%. GS Sheps chọn lựa tình cờ 150 đối 
tượng nghiên cứu và dạy cho họ cách thực tập MBSR và 150 
đối tượng có kiểm soát khác. Những đối tượng kiểm soát chỉ 
được cho nghe những thông tin về MBSR nhưng không thực 
tập. Cuộc thử nghiệm này nhằm nghiên cứu xem Chánh niệm 
có cải thiện mức phản ứng khi bị stress mà đối tượng gặp phải 
hàng ngày. Các đối tượng nghiên cứu được đo lường những yêu 
tố như giới tính, chủng tộc, học vấn... và các đo lường về sinh 
lý như lưu lượng máu, nhịp tim... và các yêu tố về tâm lý khác. 
Các dữ kiện đã tạm thời thu thập (2005) nhưng chưa được phân 
tích nên chưa chính thức công bố kết quả. 

4- Hạnh phúc: Chánh niệm làm tăng mức “hạnh phúc” cơ 
bản (se/-poin?). Những hành giả thực hành chánh niệm lâu 
đài thường có cảm giác an lạc, nhờ những làn sóng não có 


3. The Mindš Own Physician, p. 112. 
4. David Sheps, Ibid, pp. 1Š1-152. 


8 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


tần số cao gọi là tia Gamma, và điều hướng và kiểm soát tình 
cảm dễ dàng hơn. Khi thực hành chánh niệm, phần bên trái 
của PEC hoạt động nhiều hơn là phần bên phải. GS. David- 
son đã lập được một chỉ số hạnh phúc khi so sánh tỷ lệ hoạt 
động của làn sóng não hai bên. 


5- Ảnh hưởng tai hại của stress trên cơ thể: Robert Sapol- 
sky, Giáo sư Sinh học tại Stanford Ủniversity chuyên nghiên 
cứu về ảnh hưởng của Stress và stress hormone lên não bộ. 
Theo Sapolsky trong khi các thú vật khi đối đầu với nguy 
hiểm “Đánh hay Chạy' chúng tìm mọi cách thu thập sinh lực 
trong một thời gian ngắn nhất đề có nhiều cơ hội thoát thân 
khỏi vào miệng thú đữ khác. Nhưng khi hết nguy hiểm, hệ 
thống tim mạch của chúng trở lại bình thường, nên các stress 
hormones không bị tích tụ trong máu, không làm nguy hại cơ 
thê về sau. Trái lại khi con người bị stress xã hội hay tâm lý, 
cũng như con vật khác, chúng ta phải huy động sinh lực để 
đối phó (khi bị kẹt xe, nghe lời nói trái ý) quá nhiều lần đến 
nổi chúng ta không còn sinh lực nữa (/e£argy) và dần dần 
trở nên kiệt sức, huyết áp cao, bộ máy tiêu hóa bị đè nén sinh 
ra lở bao tử, đè nén sinh dục nên ham muốn tình dục (//b/đo) 
giảm sút... Nếu trạng thái này kéo dài quá lâu có thê làm tế 
bào não không sinh sản thêm... Nếu bị kích thích quá nhiều 
lần não sẽ không còn dopamine nữa để tiết ra nữa, và đó là lý 
do chính tại sao chúng ta bị trầm cảm! 


6- Jô ngã: Một trong những báo cáo thú vị nhất là của 
GS. Wolf Singer cho rằng Chánh niệm làm các tần số của 
các sóng não tăng lên. Tại sao điều này quan trọng? Vì điều 
này chứng tỏ trực giác thông thường từ trước tới nay về não 
bộ không đúng. Thường chúng ta nghĩ hễ có tình cảm và tư 
tưởng, thì phải có “người suy nghĩ và cảm nhận, nghĩa là 
trong não phải có một một chỗ nào hay phần nào chủ động và 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM s 9 





điều hướng các cảm giác, tư tưởng và tình cảm. Nếu không 
thì nghĩ và ai cảm?! Nhưng theo các khám phá mới nhất của 
khoa học não bộ, không có một phần nào trong não bộ “đứng 
ra” tập trung và điều hướng giác quan như một thành phần 
chủ quản. Nghĩa là ngay cả trên mức độ não bộ cũng không 
có ngã! Chánh niệm làm làn sóng não kết hợp dao động đồng 
bộ các sóng não có tần số cao, thông tin cho nhau và phân 
phối các sóng não có tần số cao khác để cùng điều hướng 
tình cảm và tư tưởng. Nói như nhà tâm lý trị liệu Mark Ep- 
sfein, có ý tưởng nhưng không có người suy nghĩ! (7houghís 
Without a Thinker!) Sau khi thành đạo, đức Phật ngần ngại 
không muốn đem những điều mình vừa giác ngộ ra truyền 
bá trong chánh pháp! Vì nguyên lý vô ngã trái ngược với 
những cảm thọ thông thường cho rằng hễ đã có ý tưởng phải 
có người suy nghĩ! Vô thường có lẽ dễ thấy và dễ chấp nhận 
hơn vô ngã! Thảo nào Jon Kabat Zinn tán dương đức Phật 
là một thiên tài khoa học, không có dụng cụ gì ngoài thân và 
tâm đề thi nghiệm, mà vẫn khám phá ra những điều mà hơn 
20 thế kỷ sau khoa học mới khám phá ra.® 


7- Viễn trợng của Chánh niệm trong Y khoa Tây phương: 


Ralph Snyderman, viện trưởng Danh dự và Giáo sư Y Khoa 
tại Viện Đại học Duke, tạm thời tổng kết buổi hội thoại giữa các 
nhà khoa học danh tiếng về não bộ và các nhà thiền quán lâu 
năm. Sau đây là phần tóm lược những điểm chính yếu của GS. 
Ralph Snyderman, một trong người cổ động cho mô thức y tế 
Mind and Body (ergrative Medicine) theo tôi là một tuyên 
ngôn quan trọng về mối liên hệ giữa Tâm và Não bộ, giữa y tế 
truyền thống Tây phương và thực hành Chánh niệm. 


5. Xin tham khảo The Mindš Own Physician, New Harbinger Publi- 
cations, CA, 2011, từ trang 66-76. 


10 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


** “7ô¡ đã hành nghề Bác sĩ và là một nhà nghiên cứu 
trên nhiều lãnh vực y khoa trong vòng 40 năm nay và nhận 
thấy mức giới hạn của Y khoa Tây phương trong việc chữa trị 
bệnh tật. Mặc dù Y khoa và kỹ thuật đã có những bước tiễn 
kỳ điệu nhưng một mình khoa học và kỹ thuật Tây phương 
không thể chữa trị hết bệnh tật của con người. Tôi hy vọng 
chúng ta (những nhà khoa học và thực hành chánh niệm có 
thể học hỏi từ nhau... 


Không còn ai nghỉ ngờ gì nữa về tầm quan trọng của 
não bộ trong sức khỏe cơ thể và tâm thân. Nhược điểm của 
Y khoa Tây phương là giả định là mỗi chứng bệnh là do một 
nguyên nhân nào đó gây ra và chúng ta đi từn cho ra những 
nguyên nhân đó để chữa trị, nhưng một chứng bệnh có thể do 
nhiều nguyên nhân gây ra. 


Qua các phân trình bày của một sô các đồng nghiệp? nghiên 
cứu sau đây là một số hiệu quả của Chánh niệm lên não bộ và 
sức khỏe đã được chứng nghiệm. 


1- Chánh niệm nễu được thực hành sẽ có ảnh hưởng quan 
trọng lên cấu trúc và chức năng não bộ và có thể ảnh hưởng 
lên hệ thống sóng não. Chúng ta có thê áp dụng việc huấn 
luyện này trong việc chữa trị một số các bệnh tật. Chánh 
niệm có thể góp phần trong việc sinh sản thêm các tế bào não 
(neuro-plasticity) và có thể kiểm soát và giảm trong một vài 
chức năng não bộ để kiểm soát những tình cảm tiêu cực như 
Sợ hãi, lo âu, và giận dữ. 

2- Chúng ta cũng biết là trong não không có thành phân 
nào là đâu não` để đưa ra tình cảm, tư tưởng mà do các 
sóng não tấn số cao phân phát đến các phân khác của não và 
giác quan. Chánh niệm có thể làm tần số các sóng não tăng 
cao và phân phối đồng bộ các sóng não này. 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM s II 











3- Các nhà thiên tập Phật giáo đã biết hơn 2.000 năm 
trước là thực hành Thiên quán có thê làm thay đôi các hoạt 
động đề làm lợi cho sức khỏe tâm lý và cơ thê. 


4- Thiên có thể chữa một vài chứng bệnh như vấy nến 
(Psoriasis) như trong thử nghiệm của Jon Kabat Z1nH. 


5- Con đường tôi đi theo trong vòng 40 năm qua cho tôi thấy 
rằng Y khoa chính thông lây phương không. thể giải quyết hết 
được bệnh tật mà nhiều khi còn tạo ra các vấn đề mới! 


6- Không phải khám phá mới nào cũng đều được giới Y 
khoa chính thống mở rộng vòng tay chào đón mà có nhiễu 
khi phải phần đấu trong một thời gian dài, như khám phá vi 
khuẩn gây bệnh của các nhà khoa học như của BS. Semmel- 
weis, Koch, Louis Pasteur... 


7- Bác sĩ chỉ chữa trị bệnh nhân khi họ... mắc bệnh. Còn 
bình thường thì chúng ta hầu như không để ý tới họ, và khi 
chữa trị chúng ta không qua tâm đến những yếu tô cá nhân 
khác, bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào, đau đâu chữa 
đó, hư đâu... cắt đó! 


Y tế phòng ngừa cần phải cổ động nhiều hơn để bệnh 
nhân hiểu những nguy cơ rủi ro mặc bệnh của họ và giúp họ 
thay đổi cách sống và cách ứng xử, nghĩa là cho bệnh nhân 
cơ hội, trách nhiệm và kiểm soát sức khỏe của mình. 


Chúng tôi, giới Y khoa Tây phương, tin rằng làm giảm 
Síress, tâm an lạc yên tĩnh, một tắm lòng từ bi, tha thứ, là tối 
cần thiết cho sức khỏe cho mọi người. Cần khuyên mọi người 
chấm dứt việc lạm dụng cơ thể, hay ít nhất đối xử với cơ thể 
một các từ ái. Đó cũng là giá trị đạo đức cá nhân! 


8- Ít nhất là Phật giáo cũng dạy cho chúng ta, nếu không 
ai tránh được cơn đau cơ thể của mũi tên thứ nhất, thì ít ra 


12 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


cũng giới hạn nổi khổ do chúng ta tự khoét sâu của mũi tên 
thự hai. 


“Đây là một trong những giây phút kỳ diệu nhất trong đời 
của tôi... và cảm ơn quý vị đã cho phép tôi tham dự vào cuộc 
nghiên cứu tập thể này”. 

Lời thú nhận của Giáo sư Snyderman phải chăng là lời 
thú nhận là một nền văn minh mới “ngoạn mục" của thời đại 
chúng ta, một nên văn minh tâm linh-duy lý bắt đầu thấp 
thoáng ở cuối chân trời ? 


CÁC NHÀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN TRONG BUỔI HỘI THOẠI NÀY 


Ajahn Amaro: Là phương trượng của tu viện Amaravasi 
ở Anh. Ông lấy bằng Cử Nhân Khoa Học tại Đại Học London 
vào năm 1977 sau đó làm phương trượng của một chùa thuộc 
chỉ nhánh của Thiền sư Ajahn Chah ở miền Đông Bắc Thái Lan. 


Richard J. Davidson: Giám Đốc phòng thí nghiệm Wais- 
man nghiên cứu về Não Bộ tại Đại Học Wisconsin tại Madi- 
son. Ông theo học bậc cử nhân tại Đại Học New York và tốt 
nghiệp Tiến sĩ tại Đại Học Harvard chuyên về Tâm lý học sau 
đó chuyên nghiên cứu về mối liên hệ giữa não bộ và tình cảm. 

Jon Kabat Zinn: Là người khai sáng chương trình 
MBSR tại Đại Học Y Khoa MIT và tác giả nhiều sách nổi 
tiếng về Thiền Chánh Niệm như Full Catastrophe Living 
(1990), Wherever You Go, There You Are (1994), Coming 
to our Senses (2005) Ông đậu bằng Tiến Sĩ về Sinh Học Di 
Truyền tại MIT vào năm 1971 với nhà khoa học được giải 
Nobel Salvador Luria. 


Robert Sapolsky: Giáo sư Khoa Sinh học và khoa học 
Não bộ tại Đại Học Stanford. Ông là tác giả của hàng trăm 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM s 13 





công trình nghiên cứu khoa học và nhiêu tác phâm về não bộ 
và bệnh tâm thân, sách dê đọc dành cho công chúng. 


David S. Sheps tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa tại Đại Học 
North Carolina (1969) và thực tập ở Bệnh viện Sinal (1972), 
Nghiên cứu tại Đại Học North Carolina, Hiện là Giáo Sư về 
Bệnh Tim Mạch tại Trường Y Khoa tại Đại Học Emory, At- 
lanta, Georgia. Ông là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế 
giới về ảnh hưởng của Stress trên bệnh tim mạch. 


John Sheridan: Giáo sư về Miễn Nhiễm tại Đại Học 
Ohio. Ông đậu bằng Tiến sĩ tại Đại Học Rugers và được 
huấn luyện về ngành vi khuẩn và miền nhiễm tại các Đại Học 
Duke và Trường Y Khoa Đại Học Johns HopskIns . 

Wolf Singer: Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Max Planck 
về Não Bộ ở Frankfurt; tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại Học Kỹ 
Thuật Munich. Ông đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu 
về sự sinh sản của tế bào não bộ. Ông cũng là chủ tịch của 
Liên Hội Bác Sĩ Mỹ (AAP) 


xkk 


14 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 








TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Hanson, Rick & R. MendiIus. Buadha % Brain. New Har- 
binger Publications, CA, 2009. 


Bob Stahl & Elisha, Golstein. 4 Mimdfulness-Based 
Stress Reducfion Workbook. New Harbimger Publications, 
CA, 2010. 


Mark, Williams & Danny Penman. Mindƒulness, An Eighf 
MWeek Plan For Finding Peace in a Framtic World. Rodale, 
NY, 2011. 


Nhat Hanh (Thịch). 75he Miracle oƒ Mindƒfuiness, Rider, 
London, 1987. 


The Sutra on the Full Awareness oƒ Breathing. Parallax 
Press Berkeley, 1988. 


lransƒormation and Healing (Sutra on the Four Estab- 
lishments of Minfulness) Ryder, London, 1993. 


Ricard, Matthieu. 7e Art oƒ Meditation. Atlantic Books, 
London, 2010. 


Wood, Ernest. Zen Dicfionary. Penguin Books. 1977. 
Zen Keys, Doubleday, NY, 1995. 
Z1mn, Jon Kabat. Corning fo our Senses. Hyperion, NY, 2005. 


Zmmn, Jon Kabat & Richard Davidson. 7e Mindš Own 
Physician. New Harbinger Publications, CA, 2011. 


Zmm, Jon Kabat. Mimdƒfulness ƒor Beginner š. Sounds 
True. USA, 2012. 


Zmm, Jon Kabat. Full Cafastrophe Living, Delta Trade 
Paperbacks, New York, 2009. 


c—==—= & R. Davidson. 7e Mindš Physician. New. 


THIÊN THỂ DỤC 


(MWorking out Meditation) 


Tâm Diệu 


Theo một kết quả nghiên cứu của Viện Đại học Univer- 
sity of. Wisconsin, Madison ở Hoa Kỳ, người lớn ngồi thiền 
hoặc tập các bài tập thể dục thông thường như đi bộ nhanh, 
trong hai tháng sẽ ít bị bệnh cảm lạnh hơn so với những 
người không làm gì. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những 
người ngồi thiền có số ngày nghỉ việc do bệnh ít hơn 76% 
trong khoảng thời gian 9 tháng từ tháng 9 đến tháng 5 so với 
những người không làm gì. Những người chỉ tập thể dục 
nghỉ ít hơn 48% trong giai đoạn này.Ngoài ra, các nghiên cứu 
trước đó đã cho thấy thiền chánh niệm có thê làm giảm căng 
thắng thần kinh trong cuộc sống, làm cho tâm được an lạc và 
tăng cường khả năng của hệ miễn dịch. 


Việc nghiên cứu trên về hai phương thức ngồi thiền và 
tập thể dục liên hệ đến sức khỏe có tính cách độc lập. Riêng 
người viết đã ứng dụng đồng bộ hai phương thức này từ rất 
lâu (trên 10 năm) và kết quả cho một sức khỏe tuyệt vời 
không cao mỡ, cao đường và cao máu và điều tuyệt diệu hơn 
nữa là trong suốt hơn 10 năm ở tuổi cao niên đã không hề 
trích ngừa cảm cúm mà cũng không hề bị cảm cúm, nhức đầu 
và số mũi gì cả. Mỗi năm chỉ đến phòng mạch bác sĩ thuộc hệ 
thống y tế Kaiser Permanente một lần để thử máu và khám 
bệnh tông quát theo đòi hỏi của họ. 


16 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Một cách đều đặn, mỗi sáng sớm sau khi ngồi thiền tại 
nhà khoảng 20 phút, người viết đến trung tâm tập thể dục 
(Fiiness Cenfer) gần nhà đê tập thê dục trong khoảng 2 tiếng 
đồng hồ. Nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị để tập luyện 
theo những nhu cầu khác nhau, tập thể hình, vận dụng cơ 
bắp, luyện tập dẻo dai, tăng sức bền bỉ. Có các máy đi bộ, 
máy tập chân, máy tập tay, máy tập vai và máy tập bụng... 
Có cả sân chơi bóng rô và hồ bơi... Tất nhiên loại luyện tập 
thể dục, thê thao nào cũng tốt cho sức khỏe nếu môn đó thích 
hợp với người tập. 

Đối với người viết ở lửa tuổi cao niên chỉ cần tập một sỐ 
thiết bị cần thiết để gọi là bảo trì sức khỏe, chống lại sự lão hóa 
do sức đề kháng bị giảm theo năm tháng, và thường có nguy cơ 
cao nhiều chứng bệnh phát sinh. Theo thống kê của y khoa Mỹ, 
người cao niên thường bị các bệnh như bệnh về tim mạch, bệnh 
về hệ hô hấp, đường tiêu hóa, bệnh về hệ tiết niệu - sinh dục, 
bệnh về hệ xương khớp và hệ thần kinh trung ương. 


Các bác sĩ y khoa cũng như các chuyên gia huấn luyện 
thê dục thường khuyên người cao tuôi nên tập với các thiết bị 
hỗ trợ tim mạch như là máy chạy bộ (eađmilis), máy đạp xe 
(recumbent exercise bike), máy elliptical, máy chèo thuyền, 
máy lên cầu thang (sứep miil)... Các thiết bị này giúp cho hệ 
tim mạch và hệ hô hấp được tốt. Ngoài ra bơi lội, xông hơi 
và với một chế độ dinh dưỡng hợp lý như giảm chất béo, chất 
đường và muối đối với người cao tuôi là một phương pháp 
tích cực và hiệu lực chống lại sự lão hóa. 


Đề được hưởng lợi tối đa cho việc bảo trì sức khỏe, người 
viết đã ứng dụng thiền chánh niệm hơi thở trong mọi động 
tác khi luyện tập thể dục. Nhiều người tập thê dục nhưng 
không biết phối hợp hơi thở trong các động tác tập luyện, để 
tâm suy nghĩ miên man nhiều chuyện, nói chuyện với bạn 


THIỀN THỂ DỤC s 17 


bè,hoặc xem truyền hình trong lúc tập. Điều này không mang 
lại kết quả tốt, có thể làm gia tăng việc tim đập nhanh quá 
đáng cũng như tâm thần không được thư giãn. Người viết 
tạm gọi lối thiền phối hợp với việc tập thê dục này là Thiền 
Thể Dục, vừa an trú tâm trong hơi thở vào ra cùng với các 
động tác của thân tức là liên kết thân và tâm làm một. Đây 
chính là một hình thức thiền trong động. 


Điều quan trọng trong Thiền Thể Dục này là thở phải 
đúng cách.Một sai lầm mà nhiều người mắc phải trong lúc 
tập luyện là thở nhanh và thở không sâu, nên không làm đầy 
hai lá phổi, khiến cơ bắp trở nên căng thăng, giảm kết quả 
tập luyện.Cho nên phải luôn luôn thở đúng cách.Có nghĩa là 
hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.Hít thở thật sâu xuống 
bụng, để tăng khối lượng oxy từ khí trời đưa vào và thải bỏ 
chất thán khí CO, từ trong cơ thể ra ngoài.Khi thở ra thì thì 
thóp bụng lại.Nhờ vậy chúng ta có thêm nhiêu năng lượng 
không những đề luyện tập mà còn có thê dùng cho cả ngày 
làm việc cũng như là đề tiếp tục duy trì sự sống. 


Hít thở bình thường chúng ta chỉ dùng một phần ba hay 
một nửa thê tích của hai lá phổi. Một phần lớn phổi chưa 
được sử dụng và chứa đầy không khí cũ, có thê đó là nguyên 
nhân phát sinh cảm lạnh và các bệnh về hô hấp.Còn thở sâu là 
hít thở thật sâu xuống bụng, bụng phình ra từ từ, hoành cách 
mạc được đây xuống và xoa bóp ruột cùng các bộ phận khác 
trong bụng, rất tốt để làm các bộ phận đó khỏe mạnh. Thở sâu 
cũng chính là hít thở với trạng thái biết tỉnh thức hoàn toàn. 
Cùng với các động tác tập; hít vào, thấy bụng phình ra; thở 
ra, thấy bụng xeẹp lại. Và với tâm hân hoan, như đức Phật dạy 
trong kinh Anapanasaii (Niệm Hơi Thở) đã cho thấy: “Với 
tâm hân hoan, tôi thở vào; với tâm hân hoan, tôi thở ra”, đễ 
như thế mà đi vào Thiền trong khi tập thể dục. 


18 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Nói ra thì có vẻ dễ nhưng thật ra là không quá dễ, cũng 
không quá khó. Cứ tập từ từ theo thời gian sẽ có kết quả tốt. 
Trong lúc tập đôi khi tâm lại đi lang thang đâu đó, lại nghĩ 
hết chuyện này đến chuyện khác, vì thế chúng ta phải cố 
gắng tỉnh thức và đem tâm trở về an trú trên đối tượng thiền 
bằng cách theo dõi hơi thở vô ra và dán chặt tâm nơi điểm 
xúc chạm ở cửa mũi hay phồng xẹp ở bụng. Chú tâm vào hơi 
thở và không đề tư tưởng nào khác tới. Nếu có ý niệm nào tới 
thì cứ phớt lờ nó, không giữ nó cũng như không đuổi nó, chỉ 
để tâm tập trung vào việc theo dõi hơi thở mà thôi. 

Nét cơ bảnchung trong Thiền Thể Dục là: (1) tư thế lưng 
phải thăng, (2) hít vào bằng mũi thật sâu, (3) kế tiếp là thở ra 
từ từ bằng miệng theo các động tác tập luyện của cơ thể với 
nguyên tắc khi dùng lực (sức nặng) đề thực hiện động tác thì thở 
ra. Hay nói cách khác nặng thì thở ra còn nhẹ thì hít vào. (trong 
khi thở ra có thể đếm số) Thời gian cho một hơi thở tốt nên kéo 
dài khoảng từ 15 đến 20 giây cho một lần hít vào, thở ra. Nếu ta 
thở gấp quá hoặc không được sâu thì thời gian hoán đổi khí quá 
ngăn, không sử dụng được hết lượng oxy ở trong máu đưa vào 
tế bào, cũng như không thải được thán khí ra khỏi cơ thẻ. 





THIỀN THỂ DỤC s 19 


Một ví dụ cụ thể là khi tập máy lat pull down (máy tập 
cơ xô): (1) Hít vào thật sâu khoảng 10 giây thì kéo thanh tạ 
xuông trước ngực đồng thời thở ra từ từ khoảng 10 giây. (2) 
Đem thanh tạ về vị trí ban đầu đồng thời hít vào. Cứ thế tiếp 
tục bài tập. Nên nhớ là theo dõi hơi thở khi hít vào và khi thở 
ra cùng với động tác chuyền động lên xuống một cách thoải 
mái tự nhiên. Với thiết bị tập này, khi bắt đầu bài tập chúng 
ta nên ngồi ở tư thế thắng đứng. Khi kéo tạ xuống phía ngực, 
cho phép người nghiêng về phía sau một góc khoảng từ 30 
đến 45 độ so với sàn tập. Điều này sẽ tăng tác động cho cơ 
bắp và giúp tránh được chấn thương, đặc biệt là vùng vai. 


Khi chạy bộ ngoài công viên hay chạy trên máy đi bộ 
(readmiil) nên giữ dáng người lưng thăng vì với dáng thắng 
lưng này giúp giảm áp lực lên đầu gối. Và một điều quan 
trọng là phải chạy bằng đầu chân, dưới ngón chân, không 
dồn áp lực toàn thân xuống gót chân. Buông lỏng bàn chân 
trên nên máy hay ' trên đất và đậm chân lên sẽ gây ra sóng va 
chạm tới xương ống chân, đầu gối và lưng, có thể gây tốn 
thương về sau. Về cách thở, nên thở bằng mũi, không đề tâm 
suy nghĩ linh tinh chuyện này chuyện khác và không xem 
truyền hình.Nhẹ nhàng tập trung vào hơi thở. Chú ý đến sự 
thở ra và hít vào. 


Khi bơi cũng thế, chú tâm đến sự ra vào của hơi thở. Khi 
ngoi lên khỏi mặt nước là hít thật nhanh và thật sâu bằng 
miệng và khi ở dưới nước ngậm miệng thở ra từ từ bằng mũi. 

Nói tóm lại, tất cả các động tác tập luyện đều phải nhịp 
nhàng với hơi thở. Chú tâm vào hơi thở vào ra cùng với sự 
chuyển động của cơ thê là tập trung tâm ý vào một điểm, 
cũng là lôi kéo ta trở về với giây phút hiện tại tức khắc- 
không còn đắm mình trong dĩ vãng hay tương lai. Đó chính 
là Thiền Thể Dục. 


THIÊN 
NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA THÂN TÂM 


(Meditation, Energy ƒor Transƒorming Body & Mind) 
Lê Thị Lựu 


“Giáo Pháp của Như Lai: Thiết thực, hiện đại, không 
thời gian, đến để mà thấy, có thể đưa đến chứng ngộ, được 
người trí tự mình giác hiểu”. 

Giáo pháp của Phật đều nhằm mục đích hướng chúng 
sinh đến trí tuệ Giải Thoát — Giác Ngộ hay đạt được nguồn 
hạnh phúc tuyệt đối. Tuy nhiên, đạo Phật không phải hướng 
con người đến một mục đích quá cao để rồi xa rời thực tế, mà 
chính là để muốn mọi người phải nỗ lực hành thiện, làm lợi 
ích cho mình và cho người. 


Đạo quả Giác ngộ tuy cao siêu nhưng phải bắt đầu từ việc 
khéo léo giải quyêt những vân đê trong cuộc sông thực tê, 
đem lại lợi ích cao nhât cho mình và cho tha nhân. 


Chính đức Phật từng dạy chư vị Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, hãy đi đi, đi khắp nơi vì lợi lạc và 
hạnh phúc của số đông, vì lòng Từ Bì đối với đời vì an lạc 
và hạnh phúc của trời và người. Chớ đi hai người chung 
một đường, này các Tỳ kheo, hãy thuyết pháp cao thượng 
ở lúc đầu, cao thượng ở giữa, và cao thượng ở cuối trong 


22 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


tâm trí và ngôn từ”.0 


Từ nguồn giáo pháp của Phật, trên 25 thế kỷ qua đã có 
biết bao người Giác Ngộ, ta không có thê thống kê. Còn lại phần 
lớn nhân loại bình thường, luôn phải đối mặt, giải quyết những 
vấn đề thực tế như: cơm, áo, gạo, tiền, sức khỏe — bệnh tật,... đề 
bảo tồn sự sống và mưu cầu hạnh phúc trước mắt. 

Đối với họ, Giải Thoát là một việc xa vời so với nhu 
cầu thực tại mà họ cần “có thực mới vực được đạo”. Những 
người như vậy thì liệu giáo pháp của Phật có đem lại lợi ích 
cho họ không? 


Có chứ, giáo pháp của Phật không những có đầy đủ công 
năng để đem lại an lạc — hạnh phúc cho con người ngay trong 
hiện tại, mà còn đem lại an lạc hạnh phúc cho con người về 
lâu về dài nữa. Đó chính là những giá trị “thiết thực, hiện 
đại” của đạo Phật đã được lịch sử chứng minh mà không ai 
có thê phủ nhận. 


Những ai từng bước vào nghiên cứu, thực hành lời Phật 
dạy một cách chân thành và nghiêm túc; họ đều cảm nhận 
được nguồn năng lượng an lạc — hạnh phúc thâm trầm, sâu 
lắng mà người bên ngoài không thê hiểu nổi. Đặc biệt là 
“Thiền” của đạo Phật có khả năng chuyền hóa thân — tâm 
con người rất hiệu quả. Có thê nói thiền là bạn đồng hành 
Với con người trong mọi thời đại; nhất là ở thời đại văn minh 
kỹ thuật số này. 

Có người đã đưa ra nhận định xác đáng về những nghịch 
lý của thời đại; trong đó có câu Ti huốc thang nhiều hơn 
nhưng sức khỏe lại kém hơn, đời sống tiện nghỉ hơn nhưng 
căng thắng hơn,...” Trong khi sức khỏe, khả năng, đầu óc,... 


1. Tăng Già Thời Đức Phật, tr. 45. 


THIỀN, NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA THÂN TÂM s 23 





con người không tăng thêm thì mỗi ngày họ đều phải xử lý 
một lượng công việc, thông tin,... cực lớn để có thê giữ cho 
nền kinh tế không bị lui sụt, để giữ cho môi trường không bị 
ô nhiễm,... Đó là chưa kế đến những trò chơi trác táng, cuông 
loạn, tệ nạn xã hội, tội phạm,... cũng gia tăng với câp độ 
không thể kiểm soát. Người tốt, kẻ xấu cũng đều bị cuốn theo 
guông máy sinh hóa đang hoạt động hết tốc lực của nó. Tất 
cả đều trở thành áp lực đây con TgƯỜI đến căng thắng cực độ. 
Con người trở nên mất thăng bằng giữa tâm lý và thân sinh 
lý, dẫn đến phát sinh nhiều bệnh tật nguy hiểm mới. 


Phật dạy: Thân và Tâm luôn có mối quan hệ mật thiết 
không thê tách rời. Giống như cái máy vi tính (compufer): 
trong đó, moniter — CPU và tất cả con chip, dây điện, ồ 
cứng,... tượng trưng cho Thân; còn tất cả phần mềm (dữ 
liệu) tượng trưng cho Tâm. Trong đó, nếu phần mềm bị quá 
tải, quá nhiều rác hoặc bị trục trặc thì xem như là máy bị hư, 
không sử dụng được. Phần cứng cũng có khi hư nhưng rất ít, 
hết 80 — 90% là hư ở phần mềm. Con người cũng vậy, nêu 
Tâm chứa đựng quá tải thông tin, nhất là những thông tin xấu 
(do cuộc sông khách quan và chủ quan đem tới), nó sẽ tạo 
thành một sức ì hoặc xáo trộn trong tâm và sẽ gây ảnh hưởng 
xâu đến thân. 


Theo lời Phật dạy cũng như theo dữ liệu y khoa thì có 
từ 60 — 90% bệnh tật đêu xuât phát từ tâm lý bât ôn (s/ress). 


Tuy thế, đa số người ta không biết được điều này, cứ mắc 
bệnh là tìm bác sĩ; làm cho bệnh viện quá tải mà kinh tế gia 
đình cũng cạn kiệt luôn. Thế nhưng, có khi họ cũng không 
qua khỏi bàn tay tử thần, rồi gia đình rơi vào khốn khó. Vì 
họ không biết được, có một thứ sẽ làm cho cuộc sống dễ chịu 
hơn rất nhiều, đó là Thiền và ngay cả Tịnh và Mật, những 
pháp môn mà đã được đức Phật truyền lại từ rất lâu. 


24 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Thiền là một nguồn năng lượng dồi dào (không tốn tiền) 
giúp con người có được một trí tuệ minh mẫn và một sức 
khỏe cường tráng, ý chí, nghị lực và bản lĩnh hơn. Ngoài 
ra, Thiền cũng có khả năng chữa được rất nhiều bệnh tật mà 
nhiều khi y học hiện đại phải bó tay. 


Thiền còn có khả năng thanh lọc Thân — Tâm, đem đến 
cho con người sự sáng suốt, thông minh, lanh lợi, nhạy bén, 
trí nhớ, sắc đẹp, chống lão hóa,... để họ có một đời sống tự 
tin, hạnh phúc, khôn ngoan và đạo đức hơn. 


Vì những hiệu quả thiết thực của Thiền mà ngày nay 
khắp nơi trên thế giới, người ta đều mở các trung tâm thiền 
tập đề dạy cho mọi người như ở bệnh viện, bộ quốc phòng, 
thể thao, trường học, thầm mỹ viện, trại tù v.V..., và Thiền đã 
trở thành một lối sống văn minh của thời đại. 


Do đó, một số người chưa đủ kinh nghiệm cũng như thực 
chứng về thiền cũng đua đòi mở ra trung tâm dạy thiền (vì 
mục đích nào đó) nhưng nhiều khi làm cho người thực hành 
bị căng thắng hơn và bị tâu hỏa nhập ma. 


Ở những trung tâm thiền này có nhiều người lành bệnh, 
không bị tâu hỏa nhập ma, nếu họ chỉ thực hành thiền mà 
thôi. Ta nên hiểu rằng: Thiền có lợi ích rất lớn nhưng phải 
đúng phương pháp; nếu không thì sẽ bị tai họa. 


Khi thực hành Thiền và quan sát, chúng ta thấy nhiều 
người fu Thiền sai phương pháp nên bị bệnh vì, họ để tâm 
trên đầu quá nhiều làm khí lực chạy lên và bị mất chân Âm 
nên bị bệnh; có người ngồi thiền chạy theo những ảo ảnh 
hiện ra trong tâm cũng thành bệnh, có người vọng tưởng quá 


2. Vui lòng xem thông tin nơi đây: Hậu quả của việc tùy tiện khai mở 
luân xa: http://www.totha.info/showthread.php?t=322. 


THIỀN, NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA THÂN TÂM s 25 





nhiều thành bệnh; có người tâm không nhiếp được mà vẫn 
cô ép cho nó nhiệp làm căng thăng thêm và thành bệnh, hoặc 
mơ mộng chứng quả, đặc thân thông,... đều thành bệnh. 


Thiên rất hay, đó là điều chắc chắn, nhưng vì có nhiều người 
tu Thiền rồi bị bệnh, hoặc có nhân cách không giống ai nên riết 
rồi người ta sợ Thiền và chuyên sang tu các Pháp môn khác. 

Sở dĩ nói “Thiền Phật giáo” là đề phân biệt với các loại 
thiền “lai căn” (lấy nguồn gốc từ thiền Phật giáo nhưng lại 
chế biến thành món khác và đặt “ 'thương hiệu” mới). Nhưng 
cái gì đã bị pha chế thì cái đó kém chất lượng và nhiều khi 
để lại phản ứng phụ. 


Hiện nay xung quanh ta có nhiều loại thiền như: Thiền 
khai mở luân xa, thiền xuất hồn, thiền yoga, thiền nhân 
điện,... với mục đích là giúp. con người có được một thân thể 
khỏe mạnh,... Tuy nhiên, vân còn nhiều cấp độ giới hạn và 
nhiều bất cập mà chúng ta cần cần thận. 

Vì thân và tâm là một khối liên lạc không thể tách rời; 
nếu tâm còn bệnh thì thân làm sao khỏe mạnh bền bỉ được. 
Theo tâm lý học thì tâm thường biểu hiện ra 6 cảm xúc chính 
là: Giận hờn, ngạc nhiên, khinh khi, buôn rầu, an lạc và sợ 
hãi.) Trong các tâm lý cảm xúc này, chỉ có “an lạc” là có lợi 
cho sức khỏe mà thôi. Còn lại những trạng thái khác đều gây 
bất ôn cho sức khỏe vì bị stress (căng thắng). 


CƠ CHẾ THIỀN CỦA PHẬT GIÁO 


Trong tâm của mỗi người luôn luôn tôn tại những tâm 
va 


niệm “thiện” và “bất thiện”. Tâm niệm “thiện” như: tâm từ 


3. Xem Hồng Quang, “Thiên và những lợi ích thiết thực”. Xuân 2013, 
tr. 42. 


26 s THIỀN VÀ ĐỜI S SỐNG 


bị, tâm hỷ xả, khoan dung, độ lượng, can đảm, dũng cảm, 
siêng năng, khiêm tốn,... Những tâm này tạo thành một tâm 
hồn mạnh mẽ, sảng khoái, nhẹ nhàng. Đồng thời, nó cũng 
làm cho sức đề kháng của Thân tăng lên, tránh được rất nhiều 
bệnh tật. Một tâm hồn hiền thiện, sâu lắng, chững chạc,... 
cũng làm cho thân của người ấy trang nghiêm, quý phái, rạng 
rỡ, đẹp đẽ hơn rất nhiều. 

Ngược lại, những tâm niệm “bất thiện” như: tham, sân, sỉ, 
hận thù, ganh ghét, đỗ ky, chấp trước, phiền não, kích động... 
làm cho não bộ hoạt động hết tốc lực gây căng thăng... . làm cho 
thân u oải, mệt mỏi, mất chất đề kháng và hệ miễn nhiễm của 
cơ thê Suy yếu, bệnh dễ sinh, đôi lúc rất nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, làm thế nào để loại bỏ được những tâm bất 
thiện và phát huy được tâm thiện trong mỗi con người; thì 
đây chính là vai trò của Thiên. 

“Thiên là điều phục Tâm 
Nhưng muốn điều phục Tâm 
Phải điều hòa hơi thở 
Muốn điều hòa hơi thở 
Phải điều hòa được Thân 
Cộng với Phước vô ngân”. 

Mặc dù, đức Phật là người thành tựu Phật quả bằng con 
đường Thiền định và giáo dục Thiền cho nhân loại. Nhưng 
Ngài không bao giờ chỉ dạy Thiền một cách đơn điệu mà 
luôn luôn dạy kèm với một đời sống đạo đức, chuẩn mực. 
Nghĩa là phải đầy đủ Bát Chánh Đạo (chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 


4. TT. Chân Quang, “khẩu quyết tu thiên”, tr. 20. 


THIỀN, NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA THÂN TÂM s 27 


chánh niệm, chánh định). Và thực hành Bát Chánh Đạo, cũng 
là thực hành Thiên. 


Không phải ai thực hành Thiền cũng đạt được kết quả 
giống nhau; người nào có nội tâm càng thiện lành càng dễ 
nhiếp tâm hơn. Và nếu nhiếp được tâm thì không những có 
sức khỏe mà còn có thê đạt đến sơ thiền. Xem hình Thiền và 
làn sóng não: 





Braim Wave Frequeney (cycles per seconds). Hình sóng não dao động: 
14-2] cps and higher. 7-14 œps. 4-7 cps. 0-4 cps. 


Delta là trạng thái tĩnh lặng nhất, hành giả được xem như 
đạt đên sơ thiên.®) 
“Chám dứt các điễu ác 
Thực hành mọi việc lành 
Giữ tâm hôn thanh tịnh 
Đó là lời Phật dạy”. 
(Pháp cú, 183) 
Trong Kinh Thân Hành Niệm và Kinh Tứ Niệm Xứ, đức 
Phật dạy phương pháp tọa thiên như sau: 
“1T 7 -kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trồng, và ngôi kiết giả, lựng thẳng và an trú chánh niệm 


trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dải, vị ây biết rõ: “Tôi thở vô đài”; hay thở ra dài, 


5. Hồng Quang, sđd, tr. 6l. 


28 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 























b 


vị ấy biết rõ: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ 
tri: “Tôi thở vô ngắn ”; hay thỏ ra ngắn, vị ấy biù rõ: “Tôi 
thở ra ngắn ”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; “An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập...”.(6) 


Hơi thở là mối liên hệ giữa thân và tâm, là mạng mạch 
của sự sông. Thế nên chỉ cần kiểm soát được hơi thở, biết 
rõ hơi thở, tự nhiên tâm sẽ yên lắng và dần nhập vào Định. 
Thật ra, khi một người nhập được định thì không chỉ là đạt 
được sức khỏe, sắc đẹp, thông minh, trí tuệ,... mà còn xuất 
hiện nhiều khả năng tâm linh phi thường. Ta gọi là năng lực 
thần thông. 

Có nhiều cách đề kiểm soát hơi thở. Cách thông dụng và 
hiệu quả nhất là Quán số tức. Đức Phật dạy là phải biết rõ hơi 
thở ra vào một cách tự nhiên không cố ý, cũng không điều 
khiển hơi thở, mà chỉ cần biết rõ hơi thở mà thôi. 

Tuy nhiên, chúng ta nên cân thận để khỏi rơi vào tình 
trạng hoang tưởng lúc hành Thiền.) 

Tổng hợp lời Phật dạy ta có công thức Thiền như sau: 


THIÊN = ĐỜI SÓNG ĐẠO ĐỨC + PHƯƠNG PHÁP + 
KHÍ LỰC + CÔNG ĐỨC + SỰ YÊN TĨNH CỦA TÂM 

Đời sống đạo đức là đời sống thiện lành, thương yêu, hòa 
ái, piúp đỡ tha nhân, tâm hôn thanh khiết. 

Phương pháp: Là phương cách đúng để không bị sai lạc, 


6G. Trung Bộ Kinh I, Kinh Tứ Niệm Xứ. 
7. “Thiền nhân điện” giúp nam giới sinh con? http://bee.net.vn/chan- 
nel/2981/20120...ay-ba-1833708/ 


THIỀN, NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA THÂN TÂM se 29 





gây tôn hại cho thân tâm. 


Khí lực: Theo nguyên tắc (tích lực ở bụng dưới “đan 
điền” tạo thành nguồn kinh lực mạnh đưa lên não, giúp cho 
não lưu thông máu huyết đều đặn và đễ nhiếp tâm), có thê đi 
bộ, chạy bộ hoặc tập luyện khí công,... 


Công đức: Là phước có được đo ta sống vị tha, giúp đỡ 
người, nghĩ tôt vê tha nhân. Phước càng dày thì tâm càng 
dê nhiệp. 

Mức độ yên tĩnh của tâm: Nghĩa là tâm ta lắng vọng 
tưởng tới đâu thì ta đạt được an lạc, hạnh phúc tới đó. 

Nói đến Thiền thì chủ yếu là người ta nói đến “Thiền 
tọa”. Tuy nhiên ta cũng có thê hành thiên ở mọi lúc, mọi nơi. 
Cụ thể là qua bốn oai nghĩ: hành, trụ, tọa, ngọa (đi, đứng, 


ngồi, nằm). Lúc nào cũng có thể biết rõ được tâm, kiểm soát 
được hơi thở cả. 


Ngoài Thiền Chỉ (giúp cho tâm yên định nhanh) đức Phật 
còn dạy Thiền Quán (để xa rời những chấp trước: cái này 
là Ta, cái này là của Ta,... Các pháp Quán như: Quán từ bị, 
Quán vô thường, Quán vô ngã, Quán nhân duyên, Quán khổ, 
Quán đoạn diệt,... 


Tóm lại: Thiền Phật giáo không chỉ giúp cho con người 
có được sức khỏe tốt, dẻo dai, bền bi mà còn cho con người 
một bộ óc thật minh mẫn. Từ bộ óc này con người có thê đưa 
nền văn minh của nhân loại đi đến tuyệt đỉnh. Như lời nhận 
xét của nhà vật lý học lừng danh thế kỷ XX Albert Eintein 
như sau: 


“Tôn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo của toàn cầu, vượt 
lên mọi thán linh giáo điểu và thân học, tôn giáo áy phải bao 
quát tất cả về phương điện tự nhiên lân siêu nhiên đạt căn 


30 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


bản của ý thức, đạo lý xuất phát từ kinh nghiệm. T‹ ống thể 
gốm nhiêu phương điện trên trong cải nhát thê đáy ý nghĩa, 
chỉ có Đạo Phật mới đáy đủ các điều kiện áy”. 


Kính chúc quý vị thân tâm an lạc với THIÊN (9392). 


333k 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1.ĐTKVN, “Kinh Trung Bộ L 1L IU”, NXB Tôn Giáo, 2003. 

2. Hồng Quang, “7 hiển và những lợi ích Thiết thực”, 2013. 

3. TT. Chân Quang, “Giáo trình Thiển học”, NXB Tôn 
giáo, 2008. 

4. HT. Thích Minh Châu, “ảnh Thiên”, NXB Tôn giáo, 
2005. 

5. HT. Thích Chơn Thiện, “7ăng Già Thời Đức Phật", 
NXB Phương Đông, 2008. 


THIÊN VÀ SỨC KHỎE 


(Meditation and Health) 
Hồng Quang 


THIÊN, ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA, LÀ SỰ TẬP TRUNG 
TÂM, CHÚ Ý VÀO MỘT ĐÔI TƯỢNG MÀ KHÔNG SUY 
NGHĨ VÉ MỘT VẤN ĐÈ NÀO KHÁC. 


THIÊN có khả năng chữa trị bệnh tát, chống lão hóa, làm 
cho con người đẹp hơn, thông mình hơn, khỏe mạnh hơn, 
sông lâu và có hạnh phúc hơn. 


Con người ai cũng muốn khỏe ^ˆ 
mạnh không bệnh hoặc ít bệnh, >.< 
nhưng không ai tránh khỏi hiểm họa 
này. Bác sĩ, Y tá được đào luyện, bệnh 
viện được xây cất, y dược được chế 
biễn cũng nhằm phục vụ sức khỏe 
cho con người. Nhưng bệnh viện 
không phải là nơi miễn phí mà bệnh 
nhân luôn luôn được tự do đến đó, và 
thuốc cũng không phải là thần dược 
trị được bá bệnh và an toàn không bị phản ứng phụ (se €/Jec!). 
Hơn hai ngàn năm qua, tôn giáo Đông phương có một loại thần 
được vô giá không tốn tiền mà nhiều người chưa biết đến, hoặc 
có biết, có nghe nhưng không chứng minh được lợi ích của loại 
“thuốc” này. Loại thần dược đó là THIÊN. 


.- 





32 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Khoảng 50 năm qua, nhiều bệnh viện và bác sĩ người Âu 
không những dùng Thiền đề chữa trị bệnh tâm thần, cải tiễn 
sắc đẹp (a), gia tăng chất xám (b), và chống lão hóa mà còn 
chữa nhiều loại bệnh khác, ngay cả bệnh AIDS (Sida), bệnh 
ung thư... Dưới đây sẽ dẫn chứng mười thứ bệnh căn bản 
được điều trị bằng thiền bởi bệnh viện và y giới. 


1. BỆNH TIM (Heart disease) 


Right atrial 





Nguyên nhân bệnh tim là do chế độ ăn uống. Thức ăn 
có quá nhiều mỡ, dầu, muối, quá nhiều thịt và cá nhưng ít 
rau, củ, quả. Về tỉnh thần thì vì quá lo âu phiền muộn và hay 
nóng nảy giận hờn. Chế độ ăn uống và tinh thần bắt ồn là hai 
nguyên nhân chính tạo ra nhiều thứ bệnh nhất là bệnh tim. 


Bác sĩ Dean Ornish viết sách trình bày cách chữa bệnh 
tim như cuốn “DÐz Dean Ornishš Program for Reversing 
Heart Disease” (Chương trình phục hồi bệnh tim của Bác sĩ 
Dean Ornish). 


Hơn 10 năm trước đây một bài trên Nhật báo Los 41ngeles 
1imes cho biệt, BS. Dean Ornish chữa những bệnh tim hiêm 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 33 


nghèo bằng ba phương pháp là cho bệnh nhân ăn chay, tập 
thê dục và ngồi thiền. Kết quả đạt 85%. Các hãng bảo hiểm 
sức khỏe (Health Insurance Compamies) lớn như Blue Cross, 
Blue Shield, Mutual of Omaha tài trợ cho mỗi người bệnh 
3.500 Mỹ kim đề chữa bệnh tim theo phương pháp này. 


Bác sĩ Herbert Benson và các đồng nghiệp của ông làm việc 
trong các phòng thí nghiệm và giảng dạy tại đại học y khoa 
Harvard (Mỹ), thường khuyên khích thực hành lối THƯ giãn đề 
chữa bệnh. Trong cuốn sách có tựa đề “Hiệu ứng việc thư giãn” 
(The Relaxation Response) chứng minh rằng một người ngồi 
thiền từ 10 đến 20 phút mỗi lần, ngày hai lần là có thể chữa trị 
được các chứng bệnh về tìm, cao áp huyết, đau nhức kinh niên, 
mất ngủ thường trực và nhiều loại tâm và thân bệnh khác. Các 
bệnh này sinh ra do tình trạng căng thăng nơi những con người 
quá ham muốn; ham giàu, ham quyên, ham của. 


2. VIÊM GAN (Hepatitis) 


Ba loại vi khuẩn làm viêm gan là Hepatitis A, B và C. 


LING 





HPAITHY 
'uữÙ - 





Loại A không nguy hiểm nhưng hai loại kia rất đáng ngại. 
Nguyên do của bệnh gan được khoa học khám phá là do tình 
trạng căng thắng tinh thần làm gan tiết ra kháng chất đề đối 
trị và làm cho hệ thống miễn nhiễm của gan yếu dần rồi dẫn 
đến tình trạng viêm gan. 


34 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Một bài viết trên mạng với nhan đề Tại sao Thiền có 
thể giúp chữa trị bệnh gan loại C (Wwy Meditation May 
Helip Hepaftifis C  --http://www.hepatitiscentral.com/mt/ar- 
chives/2008/10/why_ medi-tation.html). Bài viết trả lời được 
tóm lược như sau: “Lúc lớn con người mới biết giữa bệnh và 
khung hoảng tâm thân có một sự liên hệ mật thiết. Lúc tỉnh 
thân bị khủng hoảng hay giận hòn, cơ thể tiết ra những hóa 
chất và được dẫn vào đường máu để gia tăng sự đối kháng. 
Lúc đó người bị CĂNG THNG có các triệu chứng: 

- Thở nhanh hơn. 

- Nhịp tim đập nhanh. 

- Nhức mỏi. 

Các phản ứng vật lý vừa kế nhằm đẩy mạnh khả năng 
của người lúc cơ thể bị đe dọa. Tuy nhiên, cơ thể con người 
thường không có lối thoát cho những năng lượng dư thừa. 
Vì thế, việc đâầu tiên mà con người chống lại stress (CĂNG 
THĂNG) là tạo điều kiện cho cơ thể thư giản trở lại bằng 
cách lắng đọng tâm tư, thở nhẹ nhàng, thiên giúp con người 
vượt qua sự căng thắng của cơ thể và sẽ được thư thải. 


Do những kết quả cụ thể trong việc làm giảm căng thẳng và cải 
tiên sức khỏe nên thiên được nhiều nơi ở Tây phương sử dụng”.) 


1. Why Meditation May Help Hepatitis C. Evidence Indicates that In- 
corporating meditation Into your daily routine could prevent a HepatitIs 
C flare up. This article tells you how 1t works and what you can do. By 
Nicole Cutler, L.Ac. 

Most who have ... 

... Therefore, a person”s frst line of defense agaInst emoftional stress 
1S convincing the body to relax again. By quieting the mind and purpose- 
fully slowing down the breathing rate, Meditation helps many people 
vent the tension 1n their body and subsequently achieve relaxation... 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 35 


3. BAO TỬ, TIÊU HÓA (Stomach, digestion) 


Bệnh bao tử có nhiều chứng như loét bao tử, bao tử có 
nhiều acid, ăn khó tiêu... Cách chữa trị bằng thuốc Nam là 
uống bột nghệ đen, hoặc Âu dược như Tums, Antacid / calci- 
um supplement. Về chứng khó tiêu hóa thì nhiều bác sĩ quốc 
tế áp dụng phương pháp THIÊN như thông tin dưới đây. 





Pyfode 
P⁄œc 
TT Cang) - PysócsnVem 





THIÊN GIÚP TIÊU HÓA 


“Thiên đang mang đến những lợi ích cho con người khắp 
thể giới, vì thiên làm giảm căng thẳng giúp tiêu hóa thức ăn 
dễ dàng. Những kỹ thuật về thiển giúp sự tiêu hóa, được đón 
nhận nông nhiệt bởi các chuyên gia y tẾ toàn câu, vì hằng 
ngàn kết quả thành công được công bó...”. 


Meditation to Help Digestion 


Practicing meditation to help digestion by alleviating anxIety 
and stress 1s bringIng benefifs to people worldwide. Techniques for 
meditation to help digestion are being ø1ven serIous consideration 
by many medical professionals globally due to thousands re- 
porfing successful results...) Joyce Bringham (nguồn: internet). 


36 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Tên của một số bài về thiền để độc giả tham khảo thêm. 
a) Thiền đề trị bệnh lo âu (anxiefy meditation). 
b) Thiền cho sức khỏe (medifation for health). 
c) Thiền đề giác ngộ (meditation for enlightenmen). 
4. BỆNH PHỔI (Lung disease) 


Bệnh phổi cũng có nhiều loại như Ung thư phổi, suyễn và 
ho lao („bercwlosis). Việc chữa trị bệnh ho lao cân có bác sĩ 
chuyên khoa cho chích thuôc trụ sinh. 


THÁNG 12. 2009, ĐẠI HỌC LEICESTER VÀ NOTH- 
INGHAM HƯỚNG DÂN NGHIÊN CỨU VÀ TÌM THÂY 
NHỮNG GENES MỚI CỦA BỆNH PHÔI 


Right lung: (ˆ 
Upper lobo - 





“Khoa học gia vừa khám phá ra năm sự khác biệt về 
đi truyền liên hệ đến sự lành mạnh của phôi người (human 
lung). Sự nghiên cứu được thực hiện bởi một đại công ty hôn 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 37 


hợp, gỗm có 96 nhà khoa học của 63 trung tâm từ Âu châu 
và Úc, đã chiếu rọi một tia sáng mới trên cơ bản phân tử của 
bệnh phối. Sự khám phá mới này hy vọng sẽ dẫn đến một 
sự chữa trị tốt hơn cho các các bệnh về phổi như chứng tắt 
nghéẻn kinh niên (Chronic Obstrucive Pulmonary Disease) 
và bệnh suyên (ashma)”.® 


Bệnh suyễn do khí quản bị viêm, làm bệnh nhân khó thở, 
cô bị khò khẻ, ngộp thở, buồng ngực có cảm giác chật lại và 
phổi giảm hoạt động. Suyễn không chỉ dành cho người lớn 
mà các lứa tuổi đều có thể bị. 

Ngày nay, nhiều người dùng Thiền không những để giảm 
căng thăng, lo âu, phiền muộn đề hạ áp huyết, hồi phục giấc 
ngủ, tiêu hóa đễ dàng... mà còn giảm bớt bệnh suyễn, sống 
đời vui vẻ hạnh phúc. 


Tuần báo “The New York Times” số ra ngày14.8.2003 với 
tựa đê lớn, “Phải chăng đạo Phát tốt cho sức khỏe?” (ls Bud- 
dhism Good ƒor Your Health?) 


“Những thí nghiệm trên vị sư tại Madison đang bắt đầu 
tách ra những nghiên cứu nhỏ nhưng đây khích lệ cho thấy 
thiên Phật giáo không những ảnh hưởng đến những cảm xúc 
mà còn đặc biệt cho cơ thể nữa. Thiên cũng có thể áp dụng 


2. New genes for lung disease discovered. 

16/12/2009 

New genetics study by consortum led by universiftles of Lelcester 
and Nottingham. 

ScIentists have discovered five genetic varlanfs that are associated 
with the health of the human lung. The research by an Internationalcon- 
sorttum of 96 sclentists from 63 centres in Europe and Australia sheds 
new light on the molecular basis of lung diseases. 

The new findings provide hope for betfter treatment for lung diseases 
like Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and asthma. 


38 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


cho những người không phải Phật tử để giảm căng thăng, 
giảm buôn chán, phát triển những điều tốt cũng như tăng 
cường hệ miễn nhiễm. 


Tình thân lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của 
cơ thể là điều mà các khoa học gia đang từng thích nghiên 
cứu, đặc biệt là những liên hệ giữa thân kinh, những hệ miễn 
nhiễm và nội tiết...”.®) 

Đoạn văn trên, một lần nữa, cho thấy tâm (min) ảnh hưỡng 
rất nhiều đến thân (body), đặc biệt là làm gia tăng hệ miễn nhiễm 
nhằm bảo vệ các tế bào trong cơ thê, tăng sức khỏe chống bệnh 
tật. Và thiền giúp con người có được khả năng đó. 





Các em người Phi châu (hwj) Em bé VN, mẫu giáo (nguôn: internet) 


5. THẬN (Kidneys) 


Bệnh thận có nhiều loại: sạn thận. Cách chữa là giải phẫu 
hoặc dùng Au dược. Một trong những loại thuôc hiệu nghiệm 
thông thường là Pipérazine (thuôc Pháp). Thuôc này có thê 


3. 1s Buddhism Œood for Your Health? 

Published: September 14, 2003 (Page 3 of 4). 

The “Monk experiments” at Madison are beginning to Intersect with 
a handful of small but suggestive studies showing that Buddhist-style 
meditation may have not only emotional effects but also distinct physI- 
ologIcal effects... 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE e 39 


làm cho sạn vỡ và ra theo đường tiêu. Ngày nay, theo lỗi tân 
tiên, y khoa dùng phương pháp băn sạn băng tia laser. 






Renal artery 


Renal vein 


Thận cũng thường dễ bị suy yếu nếu người bị tiểu đường. 
Thận yêu hoặc bị bệnh sẽ tạo nên tình trạng hiêm muộn, gia 
đình thiêu hạnh phúc. 


“Một khảm phả của Bác sĩ Benson, Đại học y khoa Ha- 
vard (Mỹ) đã từng nghiên cứu và thí nghiệm thiển trên sức 
khỏe và cơ thể con người. Trong sách The Relaxation Re- 
sponse [Hiệu ứng của Thư giãn, xuất bản 1975, reƒ. Braphan 
Ukranun 1996 pp.LII] giới thiệu khái niệm về thiên cho 
nhiều người Mỹ, ông viết răng thiên có thể chữa được nhiễu 
thứ bệnh như ung thư, vì thiên giúp bệnh nhân giảm căng 
thăng, gia tăng sức đê kháng chỗng ung thự và biết cách 
điều tiết cuộc sống. Ông tìm thấy, buôn, chán nản, cô đơn và 
tuyệt vọng, những điều kiện về tâm lý thường thấy nơi những 
người Táy phương, có thể được thuyên giảm nhờ thiên. Một 
phân của sự giảm căng thẳng sẽ giúp cải thiện các bệnh 
tim và cao áp huyết. Nhưng điều thú vị nhất là thiên có thể 
giúp chữa những bệnh hiểm muộn; khó có con. BS. Benson 
nói những người hiếm muộn là vì buôn, lo và nóng nảy giận 
hờn, nhưng dù chỉ hành thiên đều đặn họ sẽ trở nên khỏe và 


40 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


mạnh, nhiễu phần khởi và dễ có con. Thiên mà BS Benson đề 
cập, với những kết quả tốt như đã nói, là thiên thở và thiển 
chú. Lặp lại nhiêu lần câu thân chủ sẽ mang lại an bình. BS 
Benson cho rằng thiển mình sát (insight meditation) có thể 
là tốt nhất”.(® 


6. HIV (Sida) (Human immunodeficiency virus) 





Scanning electron micrograph oƒ HIW-1 (in green) bud- 
ding from cultured lymphocyte. Multiple round bumps on cell 
surƒace represenf sites oƒassembly and budding oƒ virions. 


HIV (Human immunodefciency virus) là một loại vị 
khuẩn lentivirus thuộc nhóm retrovirus, chúng tàn phá hệ 
thống miễn nhiễm (acquired immunodeficienecy syndrome: 
AIDS) làm cho cơ thê dễ bị nhiễm trùng vì vi khuẩn HIV giết 


4. Dr. Benson ofthe Havard Medical School has researched and tested 
the effects of meditation on the health and body. In the book called “7e 
Relaxafion Response` (1975) (ref. Braphan Ukranun 1998 pp. II), .... 

(#) Brain Behav Immun. Author manuscript; available in PMC 2009 
August I1. 

Published In ñnal edited form as: 

Brain Behav Immun. 2009 February; 23(2): 18§4—188. 

Published online 2008 July 19. doi: 10.1016/J.bbi.2008.07.004. 

aseline to posf-intervention. 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 41 


dần bạch huyết cầu CD4+T (ø fype ofwhite blood cell or leu- 
kocyte). Những người căng thăng thần kinh cũng dễ làm cho 
nhóm bạch huyết cầu CD4+T này bị suy giảm; làm tăng gia 
tốc độ phá hoại hệ miễn nhiễm. Loại vi khuẩn này lan truyền 
qua bốn đường: đường máu, đường sinh dục, sữa người mẹ 
và kim chích (Nguồn: Wikipedia). 





Tháng 7. 2008 đại học UCLA ( Mỹ ) có cuộc thí nghiệm 
của Giáo sư Tiên sĩ Jon Kabat-Zinn về chữa trị bệnh AIDS, 
chương trình 8 tuần “Thiền Chánh niệm Giảm căng thắng 
MBSR (Mindfulness-Based Stress Reducfion). Ông chia 
bệnh nhân làm hai nhóm. Một nhóm ngồi thiền, một nhóm 
uống thuốc không ngồi thiền. 


Sau 8 tuần, chích máu thí nghiệm. Kết quả như sau: 
Trung bình, mỗi người ngồi thiền có số lượng bạch huyết cầu 
(CD4+T) tăng lên 20, còn người chỉ uống thuốc mà không 
ngồi thiền, bạch huyết cầu (CD4+T (*) bị sụt giảm 185 trung 
bình cho mỗi người. Với kết quả này cho thấy Thiền công 
hiệu hơn thuốc. Bạch huyết cầu CD4+T có khả năng làm 
chậm hay chận đứng sự phát triển của bệnh AIDS. 


42 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 





Ngày 16.4.2009 tiến sĩ Jon Kabat-Zinn xuất bản thêm 
một tác phẩm mới với tựa đề “Qpening to Our Lives — .Jon 
Kabat-Zimn š Sclence oƒ Mindfulness (Khoa học của sự tỉnh 
thức). Tác giả có khoảng 10 tác phẩm về Thiền và Trị liệu 
dưới dạng CD và sách. Độc giả có thể tìm qua mạng các 
thông tin Thực hành Thiền Chánh niệm, miễn phí (Ƒzee In- 
ƒormation on Mindƒfulness Practices. Transƒorm yourselƒf) 


Function of”T helper cells: Antigen presenting cells (APCs) 
present antigen on therr Class II MHC molecules (MHC2). 
Helper T cells recognize these, with the help of their expression 
of£CD4 co-receptor (CD4Tr). The activation ofa resting helper T 
cell causes 1t to release cytokines and other stimulatory signals 
(green arrows) that stimulate the activity of macrophages, killer 
T cells and B cells, the latter producing antibodies. 


Tụng kinh Phật và niệm chú cũng có kết quả trị bệnh 
Tại Hà Nội, năm 2010, Bác sĩ Phan Thị Phi Phi, trường 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 43 


Đại học Y Hà Nội, khuyến khích 28 bệnh nhân sida tụng kinh 
Phật và niệm chú ngày 2 lân tại nhà, và mỗi tháng 2 lân (ngày 
mông một và răm) tại chùa. 


Kết quả cho thấy, các chỉ số tế bào miễn dịch chống HIV 
của mỗi người đều tăng trong 6 tháng, bệnh nhân không bị 
chuyên sang giai đoạn AIDS. Đây là một thí nghiệm mang 
tầm thế kỷ của GS.TS. Phan Thị Phi Phi và Trung tâm nghiên 
cứu tiềm năng con người. 

GS. Phi đang báo cáo kết quả tại Hội nghị “Năng lượng 
sinh học và sức khỏe” do Trung tâm nghiên cứu tiềm năng 
con người tô chức tại Hà Nội ngày 19/12/2010 (Nguồn: Nhật 
Hà, bee.net.vn). 


THIỀN PHẬT GIÁO VÀ SỨC KHỎE (Lược dịch từ bài Bud- 
dhist Meditation and Health) 


“Những căn bệnh trong thời đại tân tiền hiện nay, như Ung 
thư, Sida hoặc những bệnh do các điều kiện tâm lý phát sinh vì 
bức xúc và căng thăng trong cuộc sống hăng ngày, tạo ra những 
biến chứng phức tạp khó chữa trị. Vì thế, y tế hiện đại đã từng 
khởi công tìm những phương pháp chữa trị khác cho những 
triệu chứng vừa nói, và để giúp con người phục hồi cuộc sống 
lành mạnh. Cuộc nghiên cứu được thực hiện một cách khách 
quan trong khoa học y dược. Tuy vậy, trong lãnh vực tâm linh, 
chúng ta tìm thấy những học lý và thực hành của Phật giáo có 
thể được sử dụng đề mang lại an lạc hạnh phúc cho tinh thần và 
thể xác của con người. Đặc biệt, THIÊN đã mang đến những kết 
quả hữu ích cho những người biết và thực hành thiền. 


Vì vậy, nhiều bác sĩ hiện đại thừa nhận rằng tâm (mina) có 
thể kiểm soát những hoạt động của cơ thê. Tâm là một nguyên 
nhân chính gây nên bệnh cho cơ thể, và chính, tâm cũng có thể 
làm cho con người hết bệnh. Học cách đề hành thiền có thê làm 


44 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


cho thân và tâm cùng phát triển, đồng thời cũng cải thiện sức 
khỏe. Trong thời đại tân tiền này chữa bệnh ung thư, chắng hạn, 
đều dựa vào khoa học và kỹ thuật như giải phẫu hoặc dùng tia 
tử ngoại. Mặc dù những cách chữa trị tân tiền này được thiết lập 
bằng y dược hiện đại; nhưng tại Thái Lan, hiện nay, một phương 
pháp chữa trị các bệnh này rất đáng được chú ý, đó là một lối 
sông cân bằng (#oiisfic lj/e). Một nhóm đã được thiết lập thực 
hành lối trị bệnh mà Bác sĩ Sathit Intharakamhaeng đề nghị. 
Phương pháp này quan tâm tìm hiểu thiên nhiên vận hành như 
thế nào trong đời sông của chúng ta, bao gồm duy trì chế độ ă ăn 
uống thích hợp. Hơn nữa, điều quan trọng là tìm xem những tiến 
trình tâm lý và học cách ngồi thiên. 


Thực ra, một cuộc sống tự nhiên không chỉ có nghĩa là ăn 
uống hợp với thiên nhiên. Cũng không có nghĩa là thay đổi và 
điều chỉnh lối sống của chúng ta, mà học cách ngồi thiền, học 
cách làm giảm căng thăng trong cuộc sống hằng ngày...”.®) 


Theo cách này, BS. Sathit dùng một lời Phật dạy, rỉ từ 
sắt mà ra, nó có thê làm mòn sắt. Tâm (øiđ) của con người 
cũng thế, nếu chúng ta biết cách ngồi thiền để tâm sản xuất 
những ý nghĩ tốt thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh và sức 
khỏe tốt hơn, tâm phát sinh những ý ý nghĩ xấu thì cũng giống 
như rỉ sắt, chúng ta khó có thê tránh được nguy hiểm.. 


Sự thiếu thăng bằng giữa cơ thê và tâm hồn là nguyên 
nhân chính tạo ra bệnh và lây lan những bệnh khác. Cơ thê 
tự nó trỊ liệu được bệnh tật. Bác sĩ O. Carl Simonton, thuộc 
Trung tâm điều trị ung thư ở California, là một chuyên gia 
lão luyện trong việc sử dụng phương thức truyền thống để 
chữa bệnh ung thư, cũng từng nghiên cứu sự liên đới giữa 


5. Theo “Cheowit” 1998, pp. 37. 


_THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 45 


cơ thể và tâm hồn đề chữa bệnh này. Ông thí nghiệm trên 10 
năm và tìm thấy rằng cơ thê có một khả năng tự nhiên có thể 
tự chữa bệnh. Dùng thuốc thích hợp có thể giúp cơ thê có khả 
năng tự chữa trị, nhưng yếu tố quan trọng nhất là bệnh nhân 
phải sẵn sàng tham dự vào. Sự tấn công của ung thư cho thấy 
cơ thể của chúng ta cần được điều chỉnh và cải thiện. Thí dụ, 
chúng ta cần phải giải tỏa sự căng thăng để có an lạc hoặc 
làm cho cơ thể bình thản. BS. Simonton chứng minh rằng 
THIÊN rất hiệu quả cho việc chữa trị bệnh ung thư... Từ 
quan điểm một cuộc sống cân bằng, bệnh ung thư do tâm và 
thân tạo thành. Nếu một người không thể thay đổi tâm thì họ 
cũng không thê thay đổi thân... ”.®9 


“Tỳ kheo Buddhadasa nói thiền có thể trị các bệnh thân 
và tâm. Ông cho thấy thở trong chánh niệm là điều rất quan 
trọng. Chúng ta càng điều tức được hơi thở thì càng trở nên 
có khả năng chống lại bệnh tật. Thở là một động tác cơ bản 
của con người và do đó nó mang đến một liên hệ cho việc cân 
bằng bình thường đối với cơ thê chúng ta. Ông tiếp, “Chúng 
ta phải nhận thức rằng hơi thở ảnh hưởng đến hệ thống thần 
kinh, đến ý nghĩ, đến sự tỉnh thức và đến những cơ cầu khác 
trong cơ thể chúng ta. Gan, thận, ruột và bao tử đều liên hệ 
đến hơi thở của chúng ta...”.) 


6. Diseases of the modern age, such as cancer, AIDS or psychologIcal 
conditions caused by the stress and strain of daily life, have complicated 
sympftoms and are progressively more difficult to treat.... 

(°Cheowrt” 1998, pp.37). 


From a holistIc point of view, cancer grows from both physical and 
mental causes. If one cannot change one”s mind then 1t follows that one 
cannot change one”s body.” (*Goo-ne-ne” 1998 pp. 27). 

7. Buddhadasa Bhikku has stated that meditation can treat diseases of 
the body and the mind...” (Buddhadasa Bhikku M.B.B. pp.2I). 


46 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


7.UNG THƯ (Cancer) 


Từ chuyên môn là malignant neoplasm. Nguyên nhân của 
ung thư là do một nhóm tế bào bộc phát bất bình thường vượt 
quá giới hạn, xâm nhập phá hủy các mô kế cận và lan truyền 
đến những nơi khác của cơ thê tạo thành các ung bướu (- 
mors) [Cancer, medical term: malignant neoplasm, 1s a class 
Of diseases in which a group of cells display uncontrolled 
growth (division beyond the normal limits),... | 


Cancer cells travel from the ovary to 
the lymph nodes and into other organs 





Tế bào ung thư di chuyển từ buồng trứng đến các ung bứu bạch 


huyết câu và vào các bộ phận khác của cơ thể. 


“Bác sĩ phân tâm học, Ainslie Meares, công bố những 
nghiên cứu liên tục trong các năm 1960 với tựa đề Giảm 
bệnh không cần thuốc (Relieƒf Without “Drugs). Trong bản 
công bố ông ghi lại những kỹ thuật thiền đơn giản (từ Ấn 
giáo, vì có lẽ ông chưa biết thiền Phật giáo, HQ), là các 
phương cách hữu hiệu có khả năng chữa trị các bệnh lo âu, 
sợ hãi, giảm căng thắng và đau nhức thường trực”®, làm cho 


8. D.r Ainslie Meares, an Australian psychiatrist published research 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE e 47 


cơ thể hoạt động bình thường, hệ miễn nhiễm tăng trưởng 
giúp bệnh nhân cancer thư giản, thoải mái, bớt bệnh. 


Khoa học gia Jon Kabat-Zimn, tại đại học UCLA, Los 
Angeles, California, cũng sử dụng thiền chánh niệm trong 
chương trình Thiền thư giãn MBSR (Mindfiilness-Based 
Stress Reduciion) để trị bệnh ung thư. Một thí nghiệm 90 
bệnh nhân được công bố cho thấy 31% giảm được sư căng thăng 
buồn lo và 67% giảm tâm tính bất thường làm gia tăng sức đề 
kháng của hệ miễn nhiễm, giúp bệnh ung thư thuyên giảm. 

8. ĐAU KHỚP (Rheumatoid Arthritis) 

“Bệnh viêm khớp (Rheumatoid arthritis -R4) là một loại 
bệnh kinh niên, có thê bị một hay nhiều khớp. Triệu chứng: 
chỗ khớp bị đau, sưng, hoặc cứng, da xung quanh khớp bị đỏ, 


nóng, bệnh nhân khó di chuyền. Có trên 100 loại đau khớp 
khác nhau”. 


(Arthritis 1s inlammation of one or more Joinfs, which 
results In pain, swelling, stiffness, and limited movement. 
There are over 100 different types of arthr1fIs. 


Symptoms 

If you have arthrtis, you may experlence 

* Joint pain. 

* Joint swelling. 

° Reduced ability to move the Joint. 
chronicles in the 1960s entitled Relief Without Drugs. In his Jjournal he 
records that simple meditation techniques, which he adopted from Hin- 
do practices, was a powerful means of combating anxIety, and educing 


stress and chronic physical pain. 
www.christaudio.com/meditation.html. 


48 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


° Redness ofthe skin around a JoInt. 
s Stiffness, especially In the morning. 
° Warmth around a Joïnt). 


Cách chữa trị ngày nay là dùng thuốc, châm cứu, đấm 
bóp. Nhưng có nhiêu thứ thuôc gây phản ứng phụ như mòn 
xương, hại thận... 


Rheumatoid arthzitis 
usually affects joints 
symmetrically (on both 
%ides cqually), may n s 
initiatty besin in a g4 Ð F-77——— Patetla 

coup(e of joints only, mm 

e&nd most frequently 
attacks the wr§sts, hands, 
@Lbows, shoulđers, kaees. 
anđ arkles 







Inflammed 
synoviaL 
membrane 





#ADAM Tibia  Pitted cartilage ®#ADAM. 

Nhiều nhà khoa học cũng đã thí nghiệm và khám phá 
ra một loại thuốc rất công hiệu, mà nhiều người trong nhà 
Phật đã áp dụng hơn hai ngàn năm qua, đó là Thiền. Thiền 
giúp người bệnh thoải mái, vui vẻ, an lạc, yêu đời nên tránh 
được rất nhiều thứ bệnh. Tạp chí ScienceDzily số ra ngày 
2.10.2007 cho thấy điều đó.®) 


9.THỜI MÃN KINH (Hot Flashes: Vụt nóng) 


Hot flashes (vụt nóng trong ngườ!) xảy ra ở thời kỳ mãn 
kinh của phụ nữ, do kích thích tô estrogen bị giảm lúc lớn 


9. Meditation Therapy For Rheumatoid Arthriis Patienfs 

ScIenceDaily (Oct. 2, 2007) — A revered contemplative practice for 
cenfuries, medifation has recently Inspired research In(o 1(s therapeutic 
value for everything from anxIety disorders to heart attack prevention... 
.A paInfil... 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE e 49 


tuổi, làm mệt mỏi, chán nản, mất ngủ, ra mồ hôi, nhức đầu, 
buồn nôn, mặt; cổ; ngực bị đỏ và có cảm giác nóng hoặc máu 
chạy rân trong người. Bệnh có thê kéo dài nhiều năm. Tây 
y chữa trị bằng cách thay thế chất hormone (/ormone Re- 
placement Therapy). Ngày nay khoa học sử dụng thiền Quán 
niệm, hoặc thiền Chánh niệm làm cho bệnh nhân cảm thấy 
giảm căng thắng buồn phiền và cảm thấy yêu đời, quên luôn 
bệnh tật. Trên mạng có quảng cáo bán các CD hoặc Video để 
bệnh nhận thực tập sống đời an lạc. 





Hoa hậu thể giới tại Việt Nam, 2009 


10. TIỂU ĐƯỜNG (Diabetes) 


Tiểu đường thường xảy ra ở những TƯỜI mập (không 
hạn định tuổi tác), ít hoạt động và ăn nhiều chất ngọt. 


Thức ăn tiêu hóa biến thành chất đường glucose (công 
thứ hóa học: CH ,O,), chất này được hấp thụ vào máu để 
nuôi dưỡng các tế bảo, nhưng để vào được tế bào, cần phải 
có chất xúc tác insulin. Tụy tạng có chức năng sản xuất 
insulin, nhưng vì một biến chứng nào đó cơ thể không sử 
dụng hiệu quả lượng ¡nsulin nên đường glucose không 
vào tế bào mà tồn đọng trong máu. Sau nhiều năm lượng 
đường gia tăng trong máu gây bệnh tiêu đường. Bệnh này 
dễ gây ra các bệnh về tim, cao áp huyết, thận, mất ngủ và 
nhức mỏi. 


50 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Cách chữa trị: Bệnh nhân thường được khuyên nên đi bộ, 
tập thê dục và ăn kiêng; tránh các thức ăn có nhiêu đường và 
uông thuôc theo toa bác sĩ. 


Nhưng nhiều năm qua, bác sĩ và các khoa học gia đã thí 
nghiệm THIÊN giúp người bệnh vui vẻ, yêu đời giảm căng 
thắng, vì mỗi lúc căng thăng thì lượng đường trong máu gia 
tăng. Một bài báo tìm thấy trên web, đề ngày 24.7.2006 tựa 
đề Thiền và Kỹ thuật Quản lý bệnh Tiểu đường [Meditation 
and the Art oƒ Diabetes Managemenr|. Tác giả ]eseph B. 
Nelson ngồi thiền 34 năm và dạy thiền 9 năm qua cho biết 
mỗi ngày ngồi thiền khoảng 20 phút sẽ làm bệnh nhân thư 
thái, yêu đời, giảm căng thăng, ôn định tâm thần nên giảm 
hoặc tránh được nhiều thứ bệnh. Các cuộc thí nghiệm của 
bác sĩ Dean Ornish, tiễn sĩ Jon Kabat-Zinn như đã trình bày 
trong mục bệnh tim cũng cho thấy điều đó. 


Qua mười chứng bệnh và cách chữa trị như trình bày cụ thê 
trên, đo các nhà khoa học chứng nghiệm, cho thấy đức Phật nói 
đúng “Vạn pháp do tâm tạo” bệnh tật cũng thế. Sanh già bệnh 
chết không ai tránh khỏi, nhưng ba độc tố (re poisons) Tham 
Sân Si là đội quân chính quy mạnh nhất, giết dần các tế bào 
sông trong cơ thê, làm hại hệ thống miễn nhiễm, cơ thể suy yếu 
tạo cơ hội cho các bệnh tật phát sinh, giảm tuổi thọ và 1a tăng 
đau khổ. Thiền hoặc pháp môn Niệm Phật sẽ giúp con người 
sống hài hòa, thân tâm an lạc, giảm thiểu hầu hết các bệnh tật, 
tạo một đời sống hạnh phúc và có ý nghĩa. 

(a) THIÊN VÀ SẮC ĐẸP 

Thiền mang đến một sức mạnh tiềm ấn vô biên. Ngoại 
hình, làm tăng sắc đẹp, nội tạng thì khỏe mạnh hơn. Thân thể 
trẻ trung và tinh thần an lạc có thê đạt được bằng cách hành 
thiền mỗi ngày [Mỗi lần từ 10 đến 20 phút, ngày hai lần]. 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE e 5] 


[Meditation and Beauty by Sugandha Indulkar (Inputs 
from Manjiree Surve, yoga and medifation expert) 


Meditation releases the unlimited power of the subcon- 
ScIous. lt enhances Inner as well as outer beauty. Ageless 
body and timeless mind can be achieved by datly practice of 
meditation|. 


(b) GIA TĂNG CHÁT XÁM 


Hình mô tả chất xám gia tăng 
nhờ ngồi thiền, mà không cần phải 
dùng thuốc dưỡng não. Nhiều thứ 
thuốc còn gây phản ứng phụ không 
phải ít. 








Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1994 
THIÊN, LÀM SAO THỰC HIỆN? (Phương Pháp Định Tâm) 
Quý độc giả nên tìm kiếm một vị sư hay một người biết 
về thiên đê hướng dẫn. Cũng có thê tự thực hiện một trong 4 
cách sau đây: 


52 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


a. Thiền thở (Breaih Mediation): Là một trong những 
pháp thiền giản dị, thông dụng và hiệu quả nhất cho người 
mới bắt đầu thiền. Mỗi lần chỉ cần 20 phút, ngày hai lần. 
Nhưng ít nhất là 10 phút mỗi lần. 


Hành giả nên bận áo quần rộng, thoải mái, dây thắt lưng 
lỏng vừa phải đê máu huyết lưu thông dễ dàng. Kiếm một chỗ 
ngôi yên tĩnh đề dễ tập trung ý nghĩ. Ngồi kiết già (hai bàn chân 
gác lên bắp về), bán già (gác một bàn chân) hay ngôi trên ghế 
cũng được nhưng kết quả sẽ kém hơn hai cách ngồi vừa kê. 
Lưng, đầu và cô thắng, bàn tay phải chồng lên bàn tay trái, hai 
ngón tay cái vừa đụng vào nhau. Mắtnhắm lim nhim (xin xem hình 
trong bài), chót lưỡi đụng nhẹ vào hàm trên bên trong răng cửa. 


Tâm dõi theo hơi thở. Bắt đầu hít sâu vào bằng mũi, thở 
ra bằng miệng ba lần. Sau đó, hít vào bằng mũi, thở ra cũng 
bằng mũi đếm I. Tiếp tục thở và đếm 2, 3 đến 10. Rồi đếm 
lại 1. Không nên đêm dưới 5 và quá hơn 10, vì khó tập trung. 
Luôn luôn để tâm dõi theo hơi thở đừng để nó nghĩ những 
chuyện khác. Nếu trường hợp tâm chạy tán loạn thì nhẹ 
nhàng đem nó trở lại. Thiền là nhẹ nhàng, tự nhiên, không 
cưỡng bách, thoải mái. Thân và tâm trong tư thái: “Hí/ vào 
tâm tĩnh lặng, Thở ra miệng mửn cười. Vui sống trong hiện 
tại, Đem tình thương cho đò†”. 


Lúc xả thiên: Hai bàn tay xoa vào nhau nhiêu lân rôi xoa 
vào mặt, cô, tay chân và lưng đê máu huyệt thư giãn, khỏi bị tê. 


b. Quán tưởng hay Thiền quán (fisualisation Mcdita- 
/ion): Tâm hành giả nghĩ vào một điểm giữa hai chặn mày, 
hay mắt hé mở nhìn vào một điểm đen, trắng... treo trên 
tường, hay đèn nến, một ảnh tượng treo trên tường, tượng 
Phật, hay tượng một lãnh tụ mà mình hâm mộ. Rồi tập trung 
tư tưởng (min) vào đó, đừng nghĩ những vấn đề gì khác. 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 53 


c Thiền chánh niệm (Mindfuiliness Meditaton): Đi 
đứng, nằm ngồi... luôn luôn tỉnh thức. Lúc đi biết mình đang 
đi, đứng, ăn... biết mình đang đứng hay đang ăn (Be mind- 
ƒulness, you know whaf you doïng). 


d. Thiền chú (Ä⁄4„a Medifation): Đọc chú hay niệm 
danh hiệu Phật. Hành giả có thể niệm danh hiệu Phật, Bồ 
tát, hay bài chú sáu chữ: “Um ma n1 “bát mê hồng”, lặp đi lặp 
lại như thế (niệm trong cô nhưng vẫn nghe được tiếng. Tập 
trung tư tưởng nghe tiếng niệm đó, không nghĩ gì khác hơn. 


Điều quan trọng hàng đầu của thiền là tập trung tư tưởng 
Úocus your mỉnd, concenfrafe yoursejƒ) đừng đề mind dong 
ruôi như con khỉ; leo cành này qua cành khác; (tâm viên ý 
mã: tâm như con vượn, ý như con ngựa là điều không nên). 
Tâm hồn luôn an lạc, thảnh thơi, vui vẻ, không lo âu phiền 
muộn. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến, vui sống với 
hiện tại, nhìn tất cả vạn loại hữu tình lẫn vô tình bằng con 
mắt thương yêu. Nhà Phật gọi là “Từ nhãn thị chúng sanh”. 
Chúc quý vị một cuộc sống an nhàn tự tại. 


VÀI DÒNG CÙNG ĐỘC GIÁ 


Người viết bài này không phải là bác sĩ chuyên môn. Vài 
thứ thuốc được đề cập trong bài là thuốc mà soạn giả dùng 
trước đây. Quý vị nêu muôn dùng thì nên tham khảo bác sĩ 
chuyên khoa. Còn những mô tả và trình bày trong bài là được 
trích dẫn từ sách, báo, hệ thống tin học toàn cầu và có đề xuất 
xứ để quý vị dễ tra cứu nếu cần. 


Thiền có khả năng ngăn ngừa và chữa trị bệnh tật như 
chúng ta thấy, nhưng không nên hiểu rằng THIÊN hoàn 
toàn thay thế cho thuốc, ngoài ra chế độ ăn uống và tập 
thể dục, như đi bộ, cũng rất cần thiết cho sức khỏe. Mong 
quý vị lưu ý. 


54 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Nhân loại thức ăn không đủ đề sống, lúc bệnh không tiền 
mua thuốc, hoặc có thuốc mà bệnh không lành, hoặc lành bệnh 
này thì phát sinh bệnh khác; phản ứng phụ. Hoàn cảnh Việt 
Nam, hệ thống V tế chưa hoàn bị lắm, và bệnh nhân cũng không 
đủ phương tiện chữa bệnh. Do đó, Thiền sẽ là một loại thuốc 
không tốn tiền, có tốn chăng là chỉ cần mua một cái gối nệm 
để ngôi thiền thoải mái, hoặc ngồi trên ghế, ngồi trên thềm xi 
măng cũng được. Mỗi ngày chỉ cần 20 đến 40 phút thiền sẽ giúp 
chữa trị được nhiều bệnh, không tốn tiền và không nguy hiểm. 
Nên chăng? Giáo hội Phật giáo cần có nhiều trung tâm dạy thiền 
giúp chữa bệnh. Bộ Y tế, các bệnh viện cũng nên nghiên cứu 
việc hành thiền để giúp bệnh nhân song song với các cách trị 
liệu bằng y dược hiện đại. Chương trình thiền ngoài việc hỗ trợ 
chữa hoặc phòng chống bệnh đồng thời cũng giảm ngân sách 
V tế một cách có hiệu quả. Tại Mỹ, ngoài việc Thiền được đưa 
vào trong nhiều bệnh viện, trong các nhà tù, và chương trình đào 
luyện của Bộ Quốc phòng tại Trung Tâm West Point cũng có môn 
học về Thiền, cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, cũng ăn chay và 
ngồi thiền, theo khuyến cáo của bác sĩ, để chữa bệnh tim. 


HÌNH: 5 CÁCH NGÔI THIÊN 





Ngôi theo kiểu bình thường 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE s 55 





Ngôi Bán Già (Halƒ Lotus position) 





Ngôi Kiết Già (Full Lotus position) 





Ngôi trên đòn 


56 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 





Ngôi Trên Ghế (Chair position) (Ảnh: Thư Viện Hoa Sen) 


xksk*k 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


(1) Why Meditation May Help Hepatitis C. Evidence In- 
dicates that Incorporating meditation Into your datÌy routine 
could prevent a Hepatitis C flare up. This article tells you 
how 1t works and what you can đo. 


By Nicole Cutler, L.Ac. 
Most who have ... 


... Therefore, a person”s first line of defense against emo- 
tional stress 1s convincing the body to relax again. By qulet- 
¡ng the mind and purposefully slowing down the breathing 
rate, Meditation helps many people vent the tension In thelr 
body and subsequently achieve relaxation... 


THIỀN VÀ SỨC KHỎE e 57 


(2) New genes for lung disease discovered 
16/12/2009 


New genetics study by consortium led by unIversitles of 
Leicester and Nottingham 


Sclentists have discovered five genetic varlants that are 
associated with the health of the human lung. The research 
by an Infernationalconsortium of 96 sclenfists from 63 cen- 
tres in Europe and Australia sheds new light on the molecu- 
lar basis of lung đdiseases. 


The new findings provide hope for better treatment for 
lung diseases like Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD) and asthma. 

(3) Is Buddhism Good for Your Health? 

Published: September 14, 2003 (Page 3 of 4). 

The ”Monk experiments” at Madison are beginning to In- 
tersect w1th a handful of small but suggestive studies show- 
ng that Buddhist-style meditation may have not only emo- 
tional effects but also distinct physiologIcal effects... 

(4) Dr. Benson of the Havard Medical School has re- 
searched and tested the effects of meditation on the health 
and body. In the book called “The Relaxation Response” 
(1975) (ref. Braphan Ukranun 1998 pp.IIT),... 

(*) Brain Behav Immun. Author manuscript; available 1n 
PMC 2009 August II. 

Published in final edited form as: 

Brain Behav Immun. 2009 February; 23(2): 184-188. 

Published online 2008 July 19. doi: 10.1016/. 
bbi.2008.07.004. 


aseline to posft-Intervention. 


58 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


(Š) Diseases ofthe modern age, such as cancer, AIDS or 
psychological conditions caused by the stress and strain of 
đanly life, have complicated symptoms and are progressIvely 
more difficult to treat.... 


(“Cheowif” 1998 pp.37). 


From a holistic point oŸ view, cancer ørows from both 
physIcal and mental causes. Ifone cannot change one”s mind 
then 1t follows that one cannot change one”s body.” (*Goo- 
ne-ne” 1998 pp.L27). 


(6) Buddhadasa Bhikku has stated that meditation can 
treat diseases of the body and the mind...” (Buddhadasa 
Bhikku M.B.B. pp.2I. 


(7) D.r Ainslile Meares, an Australian psychiatrist pub- 
lIished research chronicles 1n the 1960s entitled Relief WIith- 
out Drugs. In his Journal he records that simple meditation 
techniques, which he adopted from Hindo practices, was a 
powerful means of combating anxiIety, and educing sfress 
and chronic physical paIn. 

www.christaudio.com/meditation.html. 

(8) Meditation Therapy For Rheumatoid Arthritis Patients 


SclenceDanly (Oct. 2, 2007) — A revered contemplatIve 
practice for centuries, meditation has recently Inspired re- 
search 1nfo 1s therapeutic value for everything from anxIety 
disorders to heart attack prevention....A painful... 


xkk 


THIÊN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SA0? 


(Meditation can heal tlÏnesses, why?) 


Hồng Quang 


Kính thưa độc giả, bài trước đây “7 hiển và Sức khỏe”, tôi 
trình bày nhiều bằng chứng mà y giới và khoa học gia của các 
nước tân tiễn đã thí nghiệm và cho thấy “THIỂN có khả năng 
chữa trị bệnh tật, chống lão hóa, làm cho con người đẹp hơn, 
thông minh hơn, khỏe mạnh hơn, sống có hạnh phúc hơn”. 


Bài này sẽ trình bày tại sao con người không uống “thuốc 
tiên” không dùng các thức ăn trường sanh bắt tử, nếu có, mà 
chỉ ngồi yên tĩnh mắt nhắm lim nhim ngày hai lần tổng cọng 
vài chục phút, mà có thể trị được bệnh và có được các lợi ích 
thiết thực khác? 


Hơn hai ngàn năm qua Ngài Cồ Đàm đã tuyên thuyết 
“Vạn pháp do tâm tạo”. Tình trạng căng thẳng (síress) do 
tâm; làm cho chất hóa học cortisol xuất hiện, các tuyến nội 
tiết trong cơ thê sẽ tiết ra những kích thích tố đề thay đổi môi 
trường và chức năng làm ảnh hưởng đến các bộ phận trong 
cơ thể, vì vậy mà có thê dẫn đến các bệnh như tim mạch, 
huyết áp và dạ dày cùng một số bệnh các bộ phận khác. 


1. http://newsinhealth.mh.gov. Harrison Wein, PhD, “Stress and Dis- 
ease: New PerspectIves”. 


60 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 











1. CẢM XÚC VÀ CĂNG THẲNG 


Trong cuốn “Manual for facial action coding system”; 
Consulting Psychologists Press, 1978, Dr. Ekman') trình 
bày, con người có 6 cảm xúc chính như hình dưới đây: 


2 @€ 


Giận hờn, ngạc nhiên, khinh khi, buôn rấu, an lạc, và sợ hãi. 





Trong 6 cảm xúc này, chỉ có cảm xúc vui là có lợi cho 
sức khỏe mà thôi. Những cảm xúc còn lại làm cho con người 
căng thăng (stress). Lúc bị căng thắng, não bộ sẽ báo động 
cho tất cả các cơ quan tim, gan, tỳ, phế, thận. Các cơ quan 
tiết ra các chất hóa học đề cân bằng cơ thể. Các chất này làm 
tốn thương lục phủ ngũ tạng và gây bệnh cho con người. 


Tâm cũng là nguyên nhân chính đem đến cho mỗi cá nhân 
niềm an lạc hạnh phúc. Và một người có nhiều hạnh phúc thì 
người đó ít bệnh tật. “Hạnh phúc là niềm vui có được trong 
cuộc sống” (Theo Wikipedia). 


Nhiều cuộc nghiên cứu, cho thấy an lạc và khổ đau là hai 
hướng tác dụng đối nghịch. An lạc (hạnh phúc) làm cho con 
người gia tăng sức khỏe và tuổi thọ, thấy đời đáng sống và 
đóng góp nhiều cho sự thành công cùng gia tăng hoạt động 
có ý nghĩa. Còn khổ đau thì ngược lại, gây nên bệnh tật, chán 
đời và thất bại. 


2. Ekman, P. (2003), “Emofion Revealed: Recogmizing Faces and 
Feelings to lmprove Communication and Emotional Le”, New York: 
Henry Holt Co. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? e 6] 





Phản ứng của sự căng thẳng * (Xem chú thích ở cuối bài) www.sfi. 
org. Society ƒor Neurosclence/stress/Braim Facfs 


Giáo sư Ed Diener và các cộng sự”) nói răng hạnh phúc là 
điêu mà môi cá nhân tự cảm nhận. Có ba loại chính: 


* Cảm xúc tích cực như thương yêu. 

* Yêu đời, vui vẻ, thỏa mãn với cuộc sông. 

* Ít lo âu, ít giận hờn. 

Cảm xúc có thê chia làm hai nhóm: Nhóm an lạc và nhóm 


khô đau. Cảm xúc tiêu cực, như giận hờn, ngạc nhiên, khinh 
khi, buôn chán và sợ hãi, sẽ góp phân làm thương tôn sức khỏe. 


2. HẠNH PHÚC 
Khoa học cho biết niềm an lạc nằm ở bên trái thùy não 


phía trước trán. Thiền giúp cho vùng này phát triển để gia 


3. Diener, E. et al. (2003) “Personality, culture, and subJective well- 
being: emotional and cogmitive evaluations of life”. Annu. Rev. Psychol. 
54: 403-425. 


62 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


tăng và kéo dài sự an lạc. Ngược lại, vùng tương ứng bên 
phải của não làm gia tăng hoạt động khô đau như giận hờn, 
ghê tởm, buôn râu... 





Vùng não trước trán bên trải (màu đỏ) gia tăng hoạt động an lạc. 
Não trước trắn bên phải (màu xanh) gia tăng hoạt động khô đau. 

Trong cuốn “Hạnh phúc đích thực” (Authemic Happi- 
ness), tiên sĩ Martin E.P. Seligman,® Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu Tâm lý Tích cực (Posiive Psychology Center) 
thuộc viện Đại học Pennsylvania, phân biệt các loại an lạc 
lớn nhỏ khác nhau như sau: 


* Sự vui thích tích cực từ những sinh hoạt nhỏ của cá 
nhân như thưởng thức một miêng bánh ngon, uông tách trà 
thơm, nhìn trời qua khung cửa. 

* Niềm vui như được nghỉ để đi chơi với người yêu. 


* Đam mê một chương trình hấp dẫn. 


4. Wikipedla. 
5. Seligman, M.E.P. (2002). “4uthenfic Happiness”: Ủsing the Ñew 


Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulñllment. 
New York: Free Press. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? se 63 


* Ưa thích những gì mình đang có v.v.. 


Đề hiểu rõ hơn, chúng ta quan sát hình chiếc bánh dưới 
đây do giáo sư SonJa phác họa: 








M §£ries1 Bánh lH; 


Di truyền 


— 


Giáo sư SonJa Tyubomirsky và Và các Jã nghiệp trong 20 
năm nghiên cứu và hằng trăm cuộc thí nghiệm, đã đưa đến 
kết luận là niêm an lạc đên từ ba yêu tô: 

* Di truyền (Generics) [50%]. 

* Tập luyện (exercise) [40%]. 

* Môi trường sống (environmer) [10%]. 

Như thế, hạnh phúc được hình thành: 

HP= DT + TL+ MT 

[Hạnh phúc=Di truyền+tập luyện+môi trường] 

Trong sách “Làm thế nào để đạt được hạnh phúc đích 
thực” (The How oƒ Happiness: A practical approach to gei- 
ting the liƒe yƠM wani), giáo sư SonJa dùng hình ảnh chiếc 
bánh như trên để mô tả xuất xứ của nguôn hạnh phúc. Theo 
đó, hạnh phúc có được đo di truyền 50%, sự cố gắng của cá 
nhân (tập luyện) chiêm đên 40% và hoàn cảnh (môi trường) 
chí chiêm 10% mà thôi. 


6. Lyubomirsky, S. (2008), “The how of happiness: A pracfical ap- 
proach to gefting the liƒ/e you wanf”. New York: Penguin Press. 


64 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


























Trở lại sáu cảm xúc mà chúng ta thấy ở trên, nêu muốn có 
thêm hạnh phúc ngoài yếu tố đi truyền, chúng ta nên nhìn đời 
bằng khía cạnh tích cực, luôn luôn an lạc vui vẻ trong cuộc 
sống vì an vui thì khỏe mạnh, ưu phiền là ốm đau. Nói cách 
khác tâm luôn luôn yêu đời, an vui tự tại, không dính mắc 
hay “tâm Thiền” như bài thơ sau đây: 


“Sống không giận, không hờn, không oán trách 
Sống mửn cười, với thử thách chông gai 
Sống vươn lên, theo kịp ánh ban mai 
Sống chan hòa, với những người chung sống 
Sống là động, nhưng lòng luôn bắt động 
Sống là thương, nhưng lòng chẳng vẫn vương 
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường 
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến”. 
HOẶC 
“1n từ sinh tử về chơi 
Ngôi trên chóp đỉnh mỉm cười với trăng”. 
Làm việc đề nuôi sống gia đình và phát triền xã hội. Nhưng 
VỚI tâm thiên, công việc có thê hoàn thiện nhanh hơn và tạo 
được bâu không khí thân thiện với những người xung quanh. 


An lạc và khổ đau có thê di truyền, nên chúng ta có thê 
nói rằng, tánh tình và lối sống vui buồn của bà mẹ, nhất là 
trong thời kỳ thai nghén, rất ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa 
bé về nhan sắc, tính khí và thông minh của người con. 


Ngày nay, các nhà thần kinh học đã tìm ra vùng làm 
phát sinh niêm an lạc trong bộ não cùng các mạch thần kinh 
chuyền vận niềm vui này. Do đó, sự thực hành làm phát sinh 
hỷ lạc trở thành đễ dàng và cụ thê hơn để mang lại nhiều ích 
lợi cho người thực hành nhờ định được tâm. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? s 65 





Theo bác sĩ Gregory Fricchione, M.D. Giám đốc Trung tâm 
Y Khoa về Thân/Tâm, lúc hành thiền thì trạng thái sinh lý trong 
cơ thể được thay đổi, các gene sẽ hoạt động ngược chiều với 
sự căng thắng. Do đó, bạch huyết cầu được gia tăng, hệ miễn 
nhiễm mạnh hơn và có khả năng chống lại các vi khuẩn và vi 
trùng làm hại cơ thể, và làm cho bệnh tật thuyên giảm.) 


Y học cũng cho thấy, Thiền làm cho vùng não phía trước 
bên trái gia tăng niêm vui, tâm hôn mạnh mẽ. Lúc đạt được 
trạng thái này thì người đó sẽ có các hiện tượng tâm sinh lý 
tôt lành: 

* Tăng hạnh phúc, tăng bạch huyết cầu, tăng hệ miễn 
nhiễm và sức khỏe. 

* Tánh tình tích cực, hoạt bát, lanh lợi trong việc giải 
quyết các khó khăn. 

* Chất hóa học cortisol giảm, huyết áp thấp, nhịp đập của 
tim chậm. 

* Phục hồi nhanh sau những tai nạn, nếu có. 

3. THIỀN LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÌ GENE THAY ĐỔI 

Cuộc thí nghiệm trên hai nhóm. Nhóm A có 19 người đã 
hành thiên trong nhiêu năm. Nhóm B cũng 19 người chưa hê 
hành Thiên. Băt đâu là khám nghiệm đê biệt sự biêu lộ gene 
(gene expression) của cả hai nhóm. Kế tiếp là hướng dẫn 
nhóm B (chưa bao giờ thực hành thiên) thiên hành trong 8 
tuân lễ đê xem sự biêu lộ của gene như thê nào. 

Kết quả, nhóm B mới thực hành thiền chỉ 8 tuần lễ nhưng 
gene cũng phát triên tôt đẹp. 


7. Nguyệt san “7m, Thái độ và Trí nhớ”, Mind, Mood and Memory, 
Sept. 2008. 


66 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 








Gene biểu hiện một tiến trình cho thấy phân tử DNA từ 
cha mẹ di truyên đên con cháu về ngoại hình như mặt xanh, 
tóc đen, da vàng... 


Thiền có khả năng làm cho gene hoạt động theo hướng 
tích cực khi DNA chuyển qua RNA và chuyền thành chất 
đạm. Chất đạm trong tế bào được hợp thành bởi một hỗn hợp 
20 chất acit amino (œino acids) khác nhau, có hình của một 
quả banh bằng dây quấn lại. Tất cả các bộ phận trong người 
chúng ta như tim, gan, bao tử, lá lách, ruột, phối, xương, máu 
và tế bào thần kinh được tạo bởi các chất đạm này. 


“,—@ 


*DNA —›RNA — chất đạm 
(Wikipedia, The Free Encyclopedia) 


Những cuộc nghiên cứu trẻ sinh đôi cho thấy gene quyết 
định sự di truyền nơi con người, nhưng con người cũng có 
khả năng làm cho một số gene tăng hay giảm hoạt động theo 
chiều hướng mà chúng ta muốn. 


Sự nghiên cứu cho thấy, thiền làm thay đổi sự hoạt động 
của gene; øene là nền tảng căn bản của đời sống. Nếu gene 
phát triển tốt thì toàn thể sự sống của chúng ta, từ thể chất 
đến sự hoạt động của các tế bào và các cảm xúc của chúng 
ta, sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. 

Kết quả, Thiền làm cho niềm an lạc gia tăng, bệnh giảm, 
mạnh khỏe hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn, trí nhớ tốt 
hơn và tăng tuôi thọ, v.v.. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? s 6Z 





*DNA có vòng xoăn đôi tạo thành chất đạm trong tế bào 


4. THIÊN GIÚP TRẺ RA, GIÀ CHẬM, SỐNG LÂU 






Michael F: Roizen & Mehmet C. ÓOz 


Bác sĩ Michael F. Roizen và bác sĩ Mehmet C. Oz, trong 
cuốn “Câm nang hướng dẫn cách trẻ ra, già chậm” (YOU: 
Staying Young: The Owner”s Manual for Extending Your 
Warranty, by Michael F. Roizen, Mehmet Oz„ 2007), cho biết 
tuổi già liên hệ đến nhiều thứ trong cơ thể chúng ta: 


Trong tế bào có những sợi nhiễm sắc thể (chromosormnes) 
như những sợi dây quấn mà cuối đầu dây có các phần nhỏ 
gọi là telomeres, tương tự như dây buộc giày có hai đầu cứng 
để xỏ vào lỗ như hình dưới đây: 


68 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 





Mỗi lần tế bào sinh sản (bằng cách tách đôi) thì các 
telomeres ngắn đi. Khi telomeres ngắn dần thì khả năng 
sinh sản cũng từ từ biến mất. Lúc tế bào không thể sinh 
sản để giúp cơ thể thì nó tự hủy (zpoposis). Xem hình 
bên dưới: 





*ADopfosis increasing ƒrom normal cells (Iop) f0 apOpfofic ones 
(bottom) [mửa phân trên; tê bào dân dán biên mátJ 

Nhiều tế bào chết thì cơ thể càng già. Cuộc nghiên cứu 
chia hai nhóm người có telomeres đài và ngắn. Người có 
telomeres dài thì sống lâu hơn người có telomeres ngắn 
đến 5 năm. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? s 69 





* Diagram oƒa replicated and condensed metaphase eukaryofic chro- 
mosome. (1) Chromatid — one oƒ the wo identical parts oƒ the chromosome 
qfier Š phase. (2) Centromere — the poimt where the two chromatids touch, 
and where the microtubules attach. (3) Short arm. (4) Long ƒoot. 


Telomeres có nhiệm vụ ngăn chặn nhiễm sắc thể trong 
các tế bào kết lại với nhau, cũng như ngăn ngừa các tế bào 
thay đổi cấu trúc. Nếu tình trạng thay đổi bất thường xảy ra 
thì người ấy có thể bị bệnh ung thư. 


Bác sĩ Roizen trong sách nói trên; báo động: “Những người 
bị căng thẳng thì có 50% telomeres ngắn hơn những người í1 
bị căng thăng. Thiên làm giảm căng thăng nên cũng làm Siảm 
nguy cơ telomeres bị ngắn quá sớm do căng thẳng gây ra” 





Telomeres: ngăn dân lúc tế bào sinh thêm 


70 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


5. BỆNH TĂNG, GIÀ MAU, CHẾT SỚM VÌ CĂNG THẲNG 

Khi căng thắng xuất hiện, hệ thần kinh giao cảm bị kích 
động, các tê bào thân kinh tiệt ra chât norepinephrine và nang 
thượng thận tiêt ra chât epinephrine hay adrenaline. 





*Epinephrine ampule, Ï mg (Suprarenin). 
Epinephrine làm cho tim và bắp thịt gia tăng hoạt động. 
Hệ đôi giao cảm vận hành làm tiệt ra chât acetylcholine đê 
quân bình cơ thê. Hệ thân kinh nội tiệt sản xuât chât CRH 
(corficotrophin-releasing hormone) đê duy trì sự thăng băng. 


* Corticotropin releasing horImmone 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? e 7] 


Chất CRH được chuyền đến tuyên yên (øi/#itary giand). 
Tuyến yên tiết ra chất ACTH (øđrenocorticotropic hor- 
mone). Chất này theo máu chuyên đến nang thượng thận để 
kích thích bộ phận này nhằm tạo ra chất cortisol. Chất này 
có nhiệm vụ tái tạo sự quân bình trong cơ thể. Xin xem hình 
chuyền biến dưới đây. 


bộ não nhận biết 
căng thẳng 


chất CRE 
tuyến yên 
Chất Cortisol chất ACTH 
truyền vào 
mạch máu nang thượng tÌ 


quả thận 





Căng thăng liên đới đến tâm và thân® 


Bác sĩ Herbert Benson®) cho rằng có từ 60% đến 90% 
bệnh tật là do căng thắng gây ra. Qua các cuộc nghiên cứu, 
ông tin tưởng: Thiền giúp con người giảm bớt căng thăng. 


Và như thế mỗi cá nhân có thê tự trị liệu cho chính mình 
(selƒ-care). 

Tóm lược vài phần trình bày trên để độc giả dễ hiểu 

Lúc bị căng thẳng: 


a. Hệ thần kinh g1ao cảm tự động thông báo cho tất cả các 
bộ phận khác trong cơ thê (như tim gan, tỳ, phê, thận...), đê 


8. Hình minh họa từ tài liệu www.sfn.org. Trong “Soclety for Neuro- 
sclence/stress/Brain Facts” 

9. Benson, H., Greenwood, M.M., Klemchuk, H. (1975) “The relax- 
atlon response: Psychological aspect and clinical applicatlons”. Interna- 
tional Journal of Psychiatry in Medicine, 6:87-98. 


72 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 











các cơ phận này tiết ra chất “hóa học” nhằm tái lập trạng thái 
bình thường. 

- Tế bào thần kinh tiết ra chất “nô re” (worepinephrine). 

- Nang thượng thận tiết ra chất “e pi” (epinephrine). 

Hai chất này làm tim và bắp thịt tăng hoạt động. Tạo tình 
trạng không tôt cho tim và ảnh hưởng xâu cho các cơ phận khác. 

b. Hệ đối giao cảm: 

- Tiết ra chất “a c¡” (acetylcholine) đê tái tạo quân bình 
cho cơ thê. 

- Hệ thần kinh nội tiết cũng sản xuất chất “hóc-môn” 
CRH (corficotrophin-releasing hormone) đề góp phân vào 
việc duy trì thăng băng. 

- Tuyến yên tiết ra chất ACTH (adrenocorticotropic hor- 
mon), chât này theo máu đên nang thượng thận đề tạo chât hóa 
học cortisol. Chât này cũng góp phân tạo quân bình cho cơ thê. 

SƠ LƯỢC: Chúng ta không phải là lớp học y khoa. Do 
đó, chỉ nên hiệu sơ lược như sau: Lúc bị căng thăng, cơ thê 
tiêt ra hai chât hóc môn cực mạnh (e/inephrine và norepi- 
nephrine). Hai chât này làm cho: 

- Tim đập nhanh hơn, 

- Phối thở nhiều hơn, 

- Lượng đường trong máu gia tăng, 

- Áp suất huyết cao hơn, 

- Bao tử khó tiêu hóa thức ăn. 

Nếu tình trạng căng thắng bị kéo dài thì bệnh sẽ phát sinh. 
THIÊN có khả năng làm giảm căng thăng. Do đó, THIÊN có 
thê chữ trị bệnh tật là thê. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? e 73 





6. TÌNH TRẠNG VÀ NGUỒN GỐC CĂNG THẲNG 


Căng thăng là sốc của bệnh tật. Những dấu hiệu của sự 
căng thăng:t® 


- Tâm: Giận, buôn, cáu, hoảng sợ, khó ngủ. 


- Thân: bao tử khó chịu, nhức đầu, mệt, bắp thịt căng, 
nghiên răng. 


- Ăn nhiêu hơn, hoặc bỏ ăn, ưa uống rượu. 
Căng thắng do hai nguồn chính: 


a. Dị truyền: Œene chứa các yêu tô di truyện. Một sô 
người có tình trạng nhạy cảm dê mât ăn mât ngủ. Sô người 
khác ăn ngủ dê. Nhóm ba, giữa hai nhóm đó. 


b. Hoàn cảnh và môi trường: 

- Bị sách nhiễu tình dục lúc nhỏ. 

- Nghề nghiệp, 

- Làm việc nhiều, 

- Gánh nhiều bổn phận như chăm sóc cha mẹ bệnh, lo 
cho con học. 

- Gia đình bất ôn. 

- Đi đường kẹt xe. 

- Môi trường ô nhiễm. 

Căng thăng lâu sẽ thành kinh niên. Nếu trẻ em thì sẽ 


chậm lớn. Người lớn thì đời sống buồn chán, bệnh phát sinh 
như cao huyết áp, máu nhiêu mỡ (cholesterol)... 


10. Theo “Consumner Report On Heal:”, tháng mười năm 2008. 


74 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 











7. CÁCH HÀNH THIỀN ĐỂ GIẢM CĂNG THẲNG 


Có thể ngồi trên gối, trên ghế hay trên bậc thềm xi măng 
đều được. Mục đích chính là định được tâm trong thời gian 
hành thiền. Nhưng nêu ngồi được thê kiết già hay bán già thì 
tốt nhất. Vui lòng xem 5 cách ngồi và các phương pháp Thiền 
trong bài số 1“Thiền và sức khỏe”. 

Ngoài 4 phương pháp Thiền đã trình bày trong bài vừa 
đề cập, chúng ta có thể thực hành thêm cách thở ĐAN ĐIÊN 
(Thở bụng)0, 


Thở bụng cũng có thể ngồi trên ghế, trên gồi, trên thềm xi 
măng, có thể nằm. Thực hiện lúc nào mình muốn. 


Cách thở đan điền: Hít vào bằng mũi và bụng phông lên, 
thở ra bằng mũi và bụng xẹp xuống. 


Hít vào và thở ra đều đặn. 


Thở Vào 
2 Phồng 
Thể vao Đang phinh ra: Thở vdo 


Hit vào, bụng phông 


11. www. quangduc.com. KhiCongTamPhap2_-PhungSon 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? s 75 


Thở Ra 
c2 Xẹp 
=% 


Thẻ ra Đưng s vẻo : Thở ra 





Thở ra, bụng xẹp 
8. THIÊN VÀ NÃO BỘ 
Thiền và não bộ là một đề tài không dễ chút nào. Nhưng 
tiện đây, xin công hiên quý độc giả vài điêm liên hệ sơ đăng 
giữa Thiên và Não bộ đề góp phân vào việc thây rõ kêt quả 
hơn lúc chúng ta hành thiên. 





Tại chùa Vĩnh Nghiêm. Đêm 29.11.2011, chung kết thi Hoa hậu, 61 
người đẹp của 19 dân tộc anh em đến từ các tính, thành trong cả nước. 


a. Điều gì xảy ra lúc bạn ngồi thiền [Whar really happens 
when you medifafe] When you sit down to meditate, your 
brain waves shIft and enter a deeper level of conscIousness. 


76 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 





Brain Wave Frequenecy (cycles per seconđs) 

Hình sóng não dao động: 

14-2] cps and higher. 7-l4 cps. 4-7 cps. (0-4 cps. 

[ “Tâm” giao động 14-2l]+ vòng trong l giây đồng hồ. 7-]4 giây. 
4-7 giây. 0-4 giây ]. 


Lúc chưa thiền, sóng não vận hành từ 14 đến hơn 21 vòng 
trong một giây đồng hồ [Hình Beta]. Lúc thiền, tâm hơi định, 
sóng não từ 7-14 giây [H.Alpha]. Tâm định nhiều hơn, sóng 
não 4-7 giây [H. Theta|, và cuối cùng là ĐẠI ĐỊNH, sóng 
não chỉ có từ 0-4 giây [H. Delta]. Delta là cấp độ rất tốt của 
người hành thiền. Và trong trạng thái này, hành giả được xem 
như đã đạt đến Sơ thiên. 


b. Thiền và chứng nhức đầu 


s s 
cà Là 


REST + PAIN MEDITATION + PAIN 





Hình thứ nhát, lúc không thiên và cơn đau nhức nhiễu [màu vàng]. 
Hình nhì, lúc ngồi thiên (meditation), cơn đau nhức biên mắt [màu xanh]. 

(Meditation has long been touted as a holistic approach 
to pain relief. And studies show that long-time meditators 
can tolerate quite a bit of pain).t”) 


12. Nguồn: Robert Coghill/Wake Forest University School of Medicine. 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? s Z7 





Phương pháp Thiền mà tôi trình bày là “Thiền sức khỏe” 
(meditation for health) chứ không phải “Thiền giác ngộ” 
(meditation for enlightenmenf) nên không sợ bị tâu hỏa nhập 
ma. Những người tu theo pháp môn Tịnh độ hay Mật tông 
cũng có các kết quả gần như những người tu thiền nếu định 
được tâm. Do đó, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, 
lạy Hồng danh v.v... đều có khả năng chữa trị bệnh tật và 
làm cho con người có một đời sống hạnh phúc hơn. Ngoài 
ra, chế độ ăn uống và tập thể dục cũng rất cần cho sức khỏe 
của chúng ta. 


Nhân tiện đây tôi muốn thưa thêm rằng một số chư Tăng 
Ni cao tuổi, Việt Nam, bị bệnh nhiều hơn người thường mà 
đúng ra là phải ngược lại. Vì sao? Trước hết là do chế độ ăn 
uống. Thức ăn hằng ngày không đủ chất bố dưỡng nuôi cơ 
thê. Trái lại, thức ăn có quá nhiều muối, nhiều đường, nhiều 
bột ngọt và dầu. Có nhiều vị công việc lại quá nhiều và thiếu 
tập thê dục. Nhờ có tu Thiền, Tịnh, Mật ..., nên đa số Chư vị 
bệnh ngang đó mà đáng lẽ là nhiều hơn nữa. 


KẾT LUẬN 


Nhiều năm qua khoa học gia và y giới phương Tây đã soi 
rọi một tia sáng lớn vào Thiền học Phật giáo và thấy rõ hơn 
mối tương quan giữa TÂM và THÂN, giữa THIÊN và SỨC 
KHỎE. Sự căng thẳng là nguyên nhân chính của bệnh tật. Và 
THIÊN có khả năng làm giảm căng thăng, nên THIÊN có thể 
chữa trị bệnh tật. 


Sinh già bệnh chết rồi ai cũng phải đi qua. Không ai mong 
câu không bệnh; dù có mong câu cũng chỉ phí công. Nhưng 


78 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


ít bệnh và sống đời hạnh phúc an lạc có lẽ cũng là tiên trên 
đời rồi. 

Thuốc Nam, thuốc Bắc và Âu dược cũng có giới hạn, 
nhiều phản ứng phụ và tốn tiền. Nên chăng? song song với y 
dược, mỗi người nên Thiền ngày hai lần, mỗi lần tối thiêu 10 
phút, thân tâm sẽ tốt hơn, đẹp hơn, thông minh hơn, sống lâu 
và có hạnh phúc hơn, chống được bệnh và lão hóa. 


Cá nhân là thành tố của xã hội. Do đó, những lợi ích của 
từng cá nhân có được từ việc hành thiền sẽ góp phần không 
nhỏ cho việc canh tân đất nước. Dân giàu nước mạnh, xã 
hội văn minh phú cường chỉ có được lúc một dân tộc cường 
tráng, ngân sách chi tiêu y tế được giảm thiểu, học sinh, sinh 
viên thông minh hơn, người dân sống có hạnh phúc hơn.. 


Từ những nhận định trên, các tổ chức Phật giáo quốc tế, 
nên chăng, huấn luyện hằng trăm ngàn tăng ni và cư sĩ biết 
vững vê thiên, để mở các trung tâm Thiền trị bệnh miễn phí 
tại các quốc gia nghèo như châu Mỹ La tinh và Phi châu, nơi 
có đến 30% dân chúng bị bệnh sida. Đó, phải chăng là tu 
theo hạnh từ bị đích thực và sẽ là một đóng góp lớn cho sự 
ồn định, an sinh và hòa bình thế giới. 


VÀI DÒNG CÙNG ĐỘC GIẢ 


Tôi sưu tầm và biên soạn bài này vì lợi ích cho số đông, 
và trích dẫn các chứng cớ mà y giới và khoa học các quộc 
gia tân tiến đã thí nghiệm và áp dụng. Lúc thực hành, nêu 
cân, quý vị nên tham khảo với các nhà chuyên môn để tránh 
lạc dẫn. Ngoài ra, chế độ ăn uống và tập thể dục, như đi bộ, 
cũng rất cần cho sức khỏe chúng ta. Mong quý vị đừng quên. 


xkk 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? s 79 





TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I. http:/newsinhealth.nh.gov. Harrison Weim, PhD, 
“Stress and Disease: New Perspectives”. 

2. Ekman, P. (2003), “Emotion Revealed: Recognizing 
Faces and Feelings to Improve CommunIication and Emo- 
tional Life”, New York: Henry Holt Co. 

3. Diener, E. et al. (2003) “Personality, culture, and sub- 
Jective well-being: 

emotional and cogmitive evaluations of life”. Annu. Rev. 
Psychol. 54: 403-425. 

4. WikIpedia 

5. Seligman, M.E.P. (2002). “Authentic Happiness”: Us- 
Iing the New Positive Psychology to 

Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New 
York: Free Press. 

6. Lyubomirsky, S. (2008), “The how of happiness: A 
practical approach to getting the life you want”. New York: 
Pengunn Press. 

7. Hình minh họa từ tài liệu www.sfn.org. Trong “SocIety 
for Neurosclence/stress/Brain Facts” 

8. Benson, H., Greenwood, M.M., Klemchuk, H. (1975) 
“The relaxation response: Psychological aspect and clinical 
applications”. International Journal of Psychiatry in Medi- 
cine, 6:87-98. 

9 và 10. www. quangduc.com. KhiCongTamPhap2_- 
PhungSon 

Ghỉ chú: Một số tài liệu và hình mình họa, dùng để viết 
bài này, là tư liệu của một người quen gởi cho tôi qua hệ 
thống điện tử, nhưng vị ấy muốn ẩn danh. 


80 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


PHẢN ỨNG CỦA SỰ CĂNG THÁNG * 


Khi bị căng thăng, hệ thần kinh giao cảm (/he sympathet- 
ic nervous system) bị kích hoạt. Chất Norepinephrine được 
tiết ra bởi các dây thần kinh, và chất epinephrine được tháo 
tiết từ các tuyến thượng thận (he adrenal glanda§). Bằng cách 
kích hoạt các thụ thể trong các mạch máu và các cấu trúc khác, 
các chất này làm cho tim và các bắp thịt gia tăng hoạt động. 


Chất Acetylcholine được phát xuất từ hệ đối giao cảm 
(the parasympathetic nervous system) đề mang đến tình 
trạng quân bình cho cơ thể. Đường tiêu hóa được kích thích 
để tiêu hóa thức ăn, nhịp đập của tim chậm lại, và con ngươi 
của mắt nhỏ hơn. Hệ thống thần kinh nội tiết cũng duy trì 
hoạt động bình thường trong cơ thê. Chất Corticotrophine 
hormone (CRH) là một tuyến tiêu hóa (pepide) được hình 
thành bởi một chuỗi các chất axít ammn, được phát tiết từ 
vùng dưới đồi não (ypothalamus), gồm các tê bào ở vùng 
dưới của não bộ hoạt động như một trung tâm điều khiển cho 
hệ thống thần kinh nội tiết. 

Chất CRH đi đến tuyến yên (he pituitary glanđ) nơi đầy 
nó kích thích và sản xuất chất adrenocorticotropic hormone 
(ACTH). Chất này (ACTH) theo máu đến tuyến thượng thận 
để tạo ra chất hóa học cortisol. 


THE STRESS REACTION 


When stress occurs, the sympathetic nervous system 1s 
triggered. 


Norepinephrine 1s released by nerves, and epinephrine 
1S secreted by the adrenal glands. By activating recepfors 1n 


THIỀN, TRỊ ĐƯỢC BỆNH. TẠI SAO? e 8] 





blood vessels and other structures, these substances ready 
the heart and working muscles for action. 


Acetylcholine 1s released In the parasympathetic ner- 
vous system, producing calming effects. The digestive tract 
1S stIimulated to digest a meal, the heart rate slows, and the 
pup1ls of the eyes become smaller. The neuroendocrine sys- 
tem also maintains the body”s normal internal functioning. 
Corticotrophinreleasing hormone (CRH), a peptide formed 
by chains ofamino acids, 1s released from the hypothalamus, 
a collection of cells at the base of the brain that acts as a con- 
trol center for the neuroendocrine system. 


CRH travels to the pItuitary gland, where 1t triggers the 
release of adrenocorticotropic hormone (ACTH). ACTH 
travels in the blood to the adrenal glands, where 1t stmulates 
the release of cortisol]. 


LOẶO 


THIÊN QUANH TA & 
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM 


(Mecditations & Shamatha) 


Hồng Quang 


Mục đích chính của Thiền Phật giáo là đạt được giác ngộ 
giải thoát. Tuy nhiên, có một phó sản đem đến cho hành giả 
khi tập thiền. Đó là sức khỏe. Trong các bài trước và bài này 
người viết chỉ muốn chia sẻ với quý vị về lãnh vực “Thiền 
Sức Khỏe” mà thôi. Lý do là, vì nêu nói đến khái niệm Giác 
Ngộ và Giải Thoát thì đối với nhận thức của đa sỐ quần 
chúng vẫn còn quá cao. Con người, trước mắt vẫn cần phải 
đối diện VỚI Sự thiếu ăn thiếu mặc và bệnh tật, đặc biệt là các 
căn bệnh trầm cảm (depression). 


Tại Âu châu có đến 40% dân chúng bị bệnh này, ở Việt 
Nam không kém (Báo Tuổi trẻ, 30.6.2013). Theo bác sĩ Her- 
bert Benson, có từ 60-90% bệnh do căng thắng (s/ress)* mà 
ra. Qua nghiên cứu, ông thấy, Thiền tập có khả năng làm 
giảm căng thắng, cho nên nó có thể được áp dụng trong việc 
điều trị bệnh tật. 

Nhưng để tiến trình điều trị bằng thiền được tốt đẹp và 
thành công, thì yếu tố cần và không thê thiếu là: người hành 
Thiền phải định được Tâm. Nếu tâm không định thì không có 
kết quả. Đó là trọng tâm của bài này. 


84 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Trước lúc bàn thêm về PHÁP ĐỊNH TÂM, chúng ta nên 
biết khái lược vài loại thiền đang hiện hành trong và ngoài 
Việt Nam. Rồi chọn cho mình một pháp môn Thiền tốt đẹp 
đề thực tập mà không bị tầu hỏa nhập ma. 


1. Thiên khai mở luân xa: Hành giả được hướng dẫn, 
tưởng tượng một làn sóng chạy từ rún lên đầu, vòng ra sau 
lưng rồi lại về rún, lên đầu. Lúc được hỏi tại sao Thiền chữa 
được bệnh? Người hướng dẫn trả lời, người ngồi thiền lấy 
năng lượng của vũ trụ để chữa bệnh. Đây là câu trả lời theo ý 
nghĩ riêng, không có cơ sở khoa học. Vì lấy năng lượng như 
thế nào, lấy nhiều ít, có chứng cớ khoa học không? 


2. Thiên xuất hôn: Mở những điểm huyệt, phóng linh hồn 
đi học đạo với những bậc thầy mà mình chưa hề biết chưa hề 
gặp. Nên dễ tin những điều huyễn hoặc. Người ấy dạy gì tin 
theo cái đó. Rất nguy hiểm. 


3. Thiên luyện tỉnh hóa khí, luyện khí hóa thân: Người tu 
tưởng tượng đem tinh lên đầu đề luyện thành thần khí. Đây 
là thiền của những người tu tiên. 

4. Thiên nhân điện: Nhiều năm trước, một số người Việt 
Nam theo Thiền nhân điện vì được đồn đãi những chuyện 
rất “hấp. dẫn” như chữa lành tất cả các loại bệnh, trồng cây 
không cần tưới nước nó cũng mọc tươi tốt. Đàn ô ông có thê 
mang thai. Ngay cả có thể ngăn chặn không cho động đất xảy 
ra v.v... Nhưng dưới ánh sáng khoa học, những người có óc 
đầy tưởng tượng đến độ hoang đường “tự ngôn chứng thánh” 
như thế, sẽ không còn được ai tin tưởng nữa.” 


5. Thiển Yoga: Thiền Yoga chủ đích làm cho thân thê 
khỏe mạnh. Hiện có nhiêu trung tâm dạy Yoga tại Việt Nam. 


1. Theo mạng An Ninh Thủ Đô, 22.10.2011. 


THIỀN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM se 85 





Mỗi ngày tập 2 giờ, tuần 5 ngày. Phí tổn khoảng 500 ngàn 
đồng mỗi tháng, tùy theo địa phương. 


Hiện nay tại Việt Nam, phỏng đoán, có hằng chục trung 
tâm thiền đủ loại như trên. 

Ngoại trừ Thiền Yoga, có những mối liên hệ với Thiền 
của Phật giáo, bốn loại thiền còn lại như đã đề cập trên, 
không phải là Thiền Phật giáo mang tính khoa học. Cho nên, 
người thực tập thiền, nếu không chọn một loại Thiền được 
phát xuất từ đắng Giác Ngộ hoặc được soi rọi qua ánh sáng 
khoa học thì, đôi lúc sẽ gặp những điều hết sức bất cập.” 

Mặt khác, Thiền Phật giáo cũng có nhiều loại khác biệt, 
giữa Nguyên thủy và Đại Chúng bộ, và nhiều trường phái 
khác nhau trong các quốc độ và các Tổ sư thiên. 


Nguyên thủy có: 

- Thiền Tứ Niệm Xứ (thân, thọ, tâm, pháp). Bạn đọc nào 
muôn đọc bản tiêng Anh xin xem thêm bản dịch của Thiên Sư 
Nhât Hạnh %ra oƒ the Four Establishmenfs oƒ Mindfulness hay 
bản Việt dịch của HT. Thiện Siêu, và tập sách nhỏ hướng dân 
thực tập Thiền TỨ Niệm Xứ của Thây Trí Siêu (Mỹ). 

- Thiền Minh Sát tuệ (ijpassana, Pali, dùng trí tuệ đề thấy rõ 
vạn pháp. Băt đâu băng pháp quán hơi thở đề định tâm). 

Đại Chúng bộ có các loại thiền như: 

Zen Meditation: Truyền bá rộng rãi qua Tây phương 
từ Nhật, nhất là nhờ Đại sư Suzuki qua cuốn Tiên Luận, 


phần lớn nghiêng về triết lý, ít mô tả phương pháp hành 
trì (). Hai phái Thiên Nhật Bôn trong “Š phái Thiên Đại 


2. Vui lòng xem 10 thông tin ở cuối bài. 


86 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


thừa” được nhắc nhiều nhất là Lâm Tế (LinChi & Rinzai) 
và Tào Động (Ts°ao-tung, TQ & Soto, Nhật). Các hành giả 
Tào Động thường thực tập bằng cách Diện Bích (nhìn vào 
Tường). Theo truyền thuyết, Bồ Đề Đạt Ma “Cửu niên diện 
bích và tác phẩm Bích Nham Lục. Phái Lâm Tế “tích cực” 
hơn. Thiền Sư đôi khi dùng gậy dùng hèo để đánh thức lúc 
đệ tử ngủ gục. Cách hành thiền này trong lịch sử cũng được 
gọi là Thiền Công Án (Koan, Kung An C). 


- Lục diệu pháp môi: Số, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. 


- Không, Giả, Trung: Vạn pháp không thực có nên gọi là 
không, tạm bợ gọi là giả. Người thây được Không và Giả hòa 
hợp với nhau gọi là Trung. 


- Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền. Phần lớn chỉ ghi lại trong 
các Lục như Bích Nham Lục, Vô Môn Quan nhưng không 
có phương pháp nào được ghi chép lại đê hành giả thực tập. 


Danh sách các loại hình thiền tập còn dài. Tôi chỉ liệt kê 
vài loại như thê, đê quý độc giả biệt tên của chúng trong cả 
rừng Thiên (Thiên Lâm). 


Các loại hình thiền của Phật giáo, tôi tâm đắc để chia sẻ 
với quý vị, là Thiên Sức Khỏe (meditafion for health), chứ 
không phải Thiên Giác Ngộ (mediafion ƒor enlightenment). 


Nhiều thập niên qua, y giới và khoa học gia Phương tây 
tìm thấy Thiền Phật giáo có khả năng ngăn ngừa và chữa trị 
một sô bệnh, như quý độc giả đã thấy trong các bài chúng tôi 
đã trình bày. Muốn có kết quả ngăn ngừa và chữa trị bệnh, 
người hành thiền cần phải định được tâm. 


LOẶO 


THIỀN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM se 87 





PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM (O»e Pointed Meditaion- Sha- 
matha, Pali) 


Các giai đoạn: 


1. Chuẩn bị: Nên ngồi trên gối mềm để chân khỏi tê và 
dễ ngồi thế bán già (gác một chân lên bắp về chân kia), hoặc 
kiết già (hai chân gác tréo lên nhau). Có thể ngồi trên ghế hay 
trên bậc cấp. Xem 5 cách ngồi thiền trong bài trước (trong 
cuốn sách này). 


2. Ngồi thắng lưng, lưỡi để chạm nhẹ vào nều răng trên, 
bên trong. Tay phải chồng lên tay trái, để gần rún hoặc hai 
tay bắt ấn Tam muội và đề trên đầu gối. Mắt nhằm nhẹ nhàng 
(không quá chặt). 


3. Tập trung chú ý: Thiền là sự tập trung TÂM, chú ý vào 
một đối tượng mà không suy nghĩ về một vấn đề nào khác. 
Nếu thiền giả không tập trung được ý tưởng, nghĩa là không 
định được tâm thì không có kết quả. Có mấy phương cách 
để định tâm: Vui lòng xem trang 31, 32 và 33 trong sách này. 


Cách định tâm dễ nhất và có kết quả nhất là Thiền Thở 
(the Breathing Meditation). Thiền gia gọi là “Quán số tức” 
(Counting the Breaih). Thiền Thở là tập trung chú ý hơi thở 
ra vào. Bắt đầu hít vào thật sâu (bằng mũi) để buồng phổi 
căng lên. Kế tiếp, thở ra (bằng miệng) cho hết lượng không 
khí trong phổi. Hít vào, thở ra như vậy ba lần. Sau đó, hít 
vào, thở ra (bằng mũi) bình thường, nhưng tâm trí phải đỏi 
theo sự hít vào và thở ra mà không suy nghĩ một vấn đề nào 
khác, rồi bắt đầu đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Hít vào thở 
ra, đếm 3. Cứ hít thở như thế và tiếp tục đếm 4, 5, đến 10, rồi 
trở về 1 [Chú ý, không nên đếm quá 10 và ít hơn 5, vì khó 
tập trung tâm]. 


88 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Tại sao phải dỏi theo hơi thở? Vì, tâm và thân của chúng 
ta không hợp nhất với nhau. Tâm thường dong ruỗi lang 
thang với những thứ không ích lợi như tham, sân, lo âu, sợ 
hải, buồn phiền... Tâm cảnh này sẽ đưa con người đến tình 
trạng căng thăng. Mà căng thăng là một trong những nguyên 
nhân chính sinh ra bệnh tật.) 


Lúc dõi theo sự hít vào và thở ra, tâm ta sẽ lắng địu, an lạc, 
vui vẻ. Các chất hormones không có cơ hội sinh ra, và bệnh tật 
được thuyên giảm. Thiền thở (quán số tức) là một trong những 
cách dễ nhất để định tâm mà đức Phật đã chỉ dạy trong kinh 
“Quán Niệm Hơi Thở” [Anapanasaii sua]. Hầu hết chư Tôn 
đức Tăng Ni khuyên theo pháp Quán Số Tức. BS Andrew Weil 
(Đại học Arizona, Mỹ), một trong những người đã thí nghiệm 
và cũng đề nghị sử dụng pháp Thiền Thở đề định tâm. 


Sau khi tâm được an định, hành giả không cần đếm mà 
tập trung tâm theo hơi thở vào hơi thở ra (gọi là tùy tức, (#oÏ- 
lowing the Breath). Hoặc tập trung tâm vào một điểm giữa 
hai chân mày, trên chóp mũi, trên đỉnh đầu hoặc một hình 
tượng, một màu sắc (như trắng, đen) v.v... Nếu thiền đúng 
cách và định được tâm thì chúng ta sẽ nhận biết nhịp đập của 
tim giảm xuống, và cảm nhận được sự an lạc ngay lập tức. Nếu 
định được tâm liên tục trên 25 phút, chúng ta sẽ cảm nhận một 
làn “sóng” chạy nhẹ nhàng trong cơ thê. Và con người cảm thấy 
rất an lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút ngôi thiền. 


Những người tu Tịnh độ (Thiền Tịnh độ) phần lớn truyền 
qua Tây phương từ Nhật Tào Động (Jođo-shin) hay theo các 
đạo tràng Pháp Hoa, có thể định tâm bằng cách niệm danh 
hiệu Phật, niệm Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hay tụng 


3. Vui lòng đọc phần trả lời câu hỏi số 3, cuối bài này, và xem hình 
mô tả phản ứng của căng thăng tr. 43 & 5Š. 


THIỀN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM se 89 





kinh Pháp Hoa. Nếu hành giả định được tâm thì Thiên, Tịnh, 
Mật và Pháp Hoa Tông... đêu có khả năng chữa trị bệnh tật. 


Cụ thê, người tu Tịnh độ, hít vào không niệm, thở ra nệm 
*A Di Đà Phật”. Đạo tràng Pháp Hoa: Hít vào không niệm, 
thở ra niệm “Diệu Pháp Liên Hoa” hoặc niệm danh hiệu Phật. 


Đức Phật giáng trần để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ 
không phải chỉ dành riêng cho người Phật tử. Do đó tín đồ 
các tôn giáo khác cũng có thể ngồi thiền để chữa bệnh, vì 
Thiền không mang tính tôn giáo. Và dĩ nhiên là không bao 
giờ có trường hợp bị cải đạo. Người Thiên Chúa giáo lần 
chuỗi Mân côi, là một trong các cách đề định tâm. 

Một ngày có 24 giờ mà chỉ ngồi thiền được khoảng l giờ, 
23 giờ còn lại thì như thế nào? Đáp: An vui thì khỏe mạnh, 
ưu phiền sẽ ốm đau. Có lẽ đây là câu trả lời ngắn mà đúng 
nhất. Lúc nào có niềm an lạc, tâm không tham sân sĩ... thì đó 
là thiền, là sức khỏe. 

4. Xả Thiền: Hai bàn tay xoa vào nhau khoảng 4, 5 lần. 
Dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa vuốt nhẹ xung quanh 
vành mắt. Sau đó, hai bàn tay xoa nhẹ lên mặt. Kế, xoa lại 
hai bàn tay, rồi thoa lên lưng (quần), lên chân đề chống đau 
lưng và tê chân, nếu có. 

Mỗi ngày ngồi thiền hai lần, mỗi lần khoảng 20 phút, 
chúng ta sẽ tránh được nhiều bệnh tật. 

MỘT SỐ CÂU HỎI - ĐÁP (để hiểu thêm về Thiền) 

Niện nay, Phật giáo Việt Nam chúng ta đang khôi phục 
lại pháp môn Tịnh độ, cư sĩ quảng diễn Thiền Sức Khỏe, 
phải chăng có sự chồng chéo? 


Không, Thiền-Tịnh song tu (Đưre land Meditation). Nếu 
quý độc giả đọc kỹ các bài việt của tôi vê Thiên, hăn đã thây: 


90 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Y giới và khoa học gia Tây phương sử dùng Thiền Phật giáo 
một cách rộng rãi trong việc nghiên cứu và trị liệu bệnh tật, 
mà ít nói đến việc sử dụng các pháp môn khác. 

Vì sao? Vì người phương Tây đã sống trong nền văn hóa 
Kito, một nền văn hóa “xin cho” với đức tin mà không được 
phép nghi ngờ và phán xét. Cho nên, họ không có cơ hội 
thẩm tra lại những gì mà đức tin trao truyền một chiều. Chán 
sự áp đặt không được kiêm chứng bằng lý trí, nên họ thích 
những gì mang tính khoa học và khả năng “tự mình thắp 
đuốc lên mà đi”. Chính vì thế, họ đến với Thiền. Ngay cả 
bản thân tôi cũng vậy, không thoát ra ngoài ảnh hưởng ấy lúc 
tìm hiểu các phương pháp trị liệu thân và tâm. Dùng trí tuệ 
và phương pháp khoa học là chìa khoá của việc học và hỏi. 


Nếu đề ý thêm, độc giả sẽ thấy, niệm Phật, lạy Hồng danh, 
tụng kinh cũng có kết quả cho việc trị bệnh, nhưng không 
cao và không nhanh như Thiên. Trong tác phẩm này, trang 
20 & 2[ tôi tường thuật lại thí nghiệm của BS. Phan Thị Phi 
Phi, GS trường y Hà Nội để làm rõ thêm những điều vừa 
nêu. Theo thí nghiệm này, các bệnh nhân sida, được khuyến 
khích tụng kinh 2 lần / một ngày tại nhà và 2 lần / mỗi tháng 
vào ngày rằm và mông 1 tại chùa. Kết quả thu nhận được, 
rất phần khởi: chỉ số bạch huyết cầu tăng lên, trung bình 4 
điểm cho mỗi người. Bệnh được chận đứng, không có diễn 
tiền xấu hơn, không dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng. 


Thêm nữa, nếu để ý hình ảnh các đạo tràng tu Tịnh độ 
trên mạng, chúng ta thấy, hầu hết là quý bà lớn tuổi, cụ ông 
ít, còn thanh thiếu niên và các bạn trẻ cũng rất ít. 

Lý do vì đâu? Khi chúng ta thuyết phục người trẻ đến với 
các đạo tràng Tịnh độ thì họ sẽ cho răng mình chưa cần cầu 
vãng sanh, vì tuổi mới đôi mươi. Đời vẫn còn rất nhiều điều 


THIÊN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM s 9] 





tốt đẹp, đáng đề hưởng thụ kia mà! Cho nên, ở một góc độ 
nào đó, giới trẻ sẽ nghĩ sai lâm răng: Phải chăng, đạo Phật là 
“đạo của người chêt”? 


Trên mạng PTVN, vài năm trước, tôi có đọc bài viết của 
tác giả Nghiêm Minh Kiên, anh đã đề cập rất đúng về vấn 
nạn này. Do vậy tôi thiết nghĩ, các lớp thiền tập vốn dĩ rất 
phù hợp cho tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ thích cái mới, thực tế, hữu 
dụng và mang tính khoa học. Thiền đáp ứng được tất cả các 
nhu cầu ấy. 

Quý Phật tử lớn tuổi thì có vẻ phù hợp với pháp môn Pháp 
Hoa và Tịnh độ hơn, phương pháp hành trì cũng đễ hơn. Cho 
nên đề khế hợp căn cơ của đa số Phật tử, thì Thiền - Tịnh Song 
tu, có lẽ là pháp tu tốt nhất cho hàng Phật tử hiện nay? 


Tôi có đọc tác phẩm “Thiền và những lợi ích thiết thực ” 
của cư sĩ, nhưng vẫn thắc mắc, phải chăng có điều gì mẫu 
nhiệm bí ẩn về Thiền. Chỉ ngôi theo dõi hơi thở ngày hai 
lần, mỗi lần khoảng 20 phút mà trị được bệnh sao? Xin cư 
sĩ lý giải? 

Bạn nên đọc lại tác phẩm ấy hoặc bài 1 & 2 để thấy: 


Nếu Thiền mà định được tâm, thì bạch huyết cầu gia 
tăng, hệ miễn nhiễm mạnh hơn. Cho nên ta nói Thiền có 
khả năng chữa trị bệnh tật là vậy. Trong sách (tr. 17) có nêu 
thí nghiệm của khoa học gia lon Kabat-Zinn về bệnh sida 
để chứng minh điều này.“ BS. Herbert Benson, sau những 
tháng năm thí nghiệm, ông tìm thấy từ 60-90% bệnh tật do 
căng thắng (s#ss) mà ra.® Trong khi đó, Thiền có khả năng 


4. Đọc thêm chú thích (8) tr. 66. 
5. “International Journal oƒ Stress Managemenf” thường đăng tải 
nhiều cuộc thí nghiệm, của Bác sĩ và chuyên gia, liên hệ giữa căng thăng 


92 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


làm giảm căng thăng, nên Thiền có khả năng trị bệnh. Như 
thê, Thiên trị bệnh là một phương thức khoa học, không có 
gì bí ân. 


Tại sao căng thẳng (stress) phát sinh bệnh tật? 


Lúc bị căng thẳng như giận hòn, sợ hãi, lo âu... não bộ 
báo động cho nang thượng thận (4drenal giands) đê tiết ra 
chất epinephrine. Tế bào thần kinh vùng dưới đôi não (77;- 
pothalamus) tiết ra chất Nor-epinephrine. Hai loại hormones 
này (epinephrine và Nor-epinephrine) là những chất hóa học 
rất mạnh, có nhiệm vụ làm cho các giác quan nhạy bén hơn, 
các cơ bắp (zscles) rắn chắc hơn, nhưng sự tiêu hóa thức 
ăn bị giảm. Tim đập nhanh, phổi hô hấp mạnh, đề đưa oxy 
tới các tế bào. Đường trong máu gia tăng để cung cấp nhiệt 
lượng cần thiết. Như thế, cơ thể chúng ta được xem như sẵn 
sàng ứng chiến (/gh?) mà không thể chạy trốn (g”) [xem 
hình minh họa tr. 43 & 55, sđd]. 


Nếu sự căng thắng không còn nữa thì cơ thê trở lại bình 
thường. Nhưng trong xã hội máy móc ngày ñay, COn người 
thường xuyên bị căng thăng, cái cũ chưa hết, cái mới đã 
sinh. Nên cơ thê con người luôn ứ đầy những chất hormones 
stress, tích tụ từ ngày này qua tháng nọ, làm cho: 


- Hệ tim mạch thương tồn, bệnh tim phát sinh, cao huyết 
áp, đột quy. Ấn khó tiêu, bị tiêu đường, bệnh gan v.v... 

- Hệ miễn nhiễm yêu, dễ bị vi trùng và vi khuẩn tấn công 
cơ thê, xương loãng vì thiêu calcium, eo và mông gia tăng 
mở, v.V... 


(s/ress) và bệnh tật, nghề nghiệp, tai nạn V.V.. . để có hướng giải quyết. 
Qua đó, chúng ta thấy căng thắng là gốc của những biến có xấu. 


THIỀN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM se 93 





Trong khi đó, Thiền có khả năng làm giảm căng thẳng, 
nên Thiền có thê chữa trị được bệnh tật từ gốc là thế. Biết 
vậy, ngoài việc Thiền mỗi ngày hai lần như đã đề cập, chúng 
ta luôn luôn giữ tâm hồn an lạc bằng cách quán hơi thở (đi 
đứng nằm ngồi) để giữ tâm trong thân, không cho nó lang 
bang dong ruổi vào những nơi bất thiện (tham sân si). Đây 
gọi là Thiền hành động (medifation in acfion) hoặc Thiền 
Tĩnh Thức (Mindfiilness Medifation). Cũng nên biết thêm 
rằng, lúc tâm có sự an lạc và hỷ xả thì chất Nitric oxide có 
thể tiết ra làm cho con người mạnh khỏe hơn, hệ miễn nhiễm gia 
tăng, chống lại bệnh tật!) và trong bài “Cầu an có an không?” 
quý vị nên đọc đề thấy. Thính chúng hoan hỷ, vỗ tay. 


Cư sĩ viết “Thiền có khả năng chữa trị bệnh tật, làm cho 
con người đẹp hơn, thông mình hơn, sông lâu hơn, sông có 
hạnh phúc hơn”. Cư sĩ có thê trình bày rõ hơn chăng? 


Tất cả những điều mà bạn vừa nhắc đến, tôi đã trình bày 
có tài liệu và hình ảnh cụ thể trong sách. Mong bạn đọc kỹ 
lại. Nhân đây, tôi chỉ trình bày lại vấn đề Thiền có khả năng 
làm cho con người sống có hạnh phúc hơn. Bạn có thê xem 
lại tr. 46 (và hai chú thích 4 & 5 sđd) sẽ rõ, khoa học gia và 
Y giới tìm thấy mỗi vùng của não bộ, có một chức năng khác 
nhau. Vùng não bên phải, trước trán, chứa sự đau khô. Vùng 
trái tương ứng, chứa sự an lạc. Lúc hành thiền, vùng trán bên 
trái gia tăng hoạt động làm cho con người cảm thấy có hạnh 
phúc an lạc hơn. Lúc sân hận, sĩ mê, thì vùng bên phải phát 
triển, đem đến đau khổ. Đây là một bằng chứng khoa học, 
không có gì bí mật. Hiểu được chức năng của hai vùng não 
bộ vừa đề cập, ngoài giờ Thiền, chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi 


6. Marco Visscher, May 2006 Issue, WikIpedia. 
7. Phần phụ lục. 


94 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


(hành trụ tọa ngọa) luôn luôn chánh niệm. Đó cũng là cách 
định tâm ngoài lúc ngôi thiên. Tụng kinh, niệm Phật, nệm 
Chú, lân chuôi cho tâm an lạc cũng là Thiên. 


Lúc cư sĩ phân biệt Thiền giác ngộ và Thiền sức khỏe. 
Câu hỏi là, người tập Thiên giác ngộ có đem lại sức khỏe 
không? Và Thiền sức khỏe có đạt đến giác ngộ? 

Tôi nói Thiền giác ngộ và Thiền sức khỏe là một cách nói 
nhằm phân biệt hai “mục đích” khác nhau của người hành 
thiền. Xưa nay, tu thiền, người ta có khuynh hướng nghĩ tu 
để giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng ít ai 
nghĩ Thiền còn có công năng chữa trị bệnh tật cho nhân loại. 
Nhiều thiền gia trong Sơn môn biết Thiền có thê trị bệnh, 
nhưng không dám cô động công khai vì chưa có bằng chứng 
mang tính khoa học. Ngày nay, khoa học tiến bộ, y giới sử 
dụng các phương tiện như máy chụp cọng hưởng từ (fMRI), 
máy chụp các điện não đồ, đề biết sự vận hành và chức năng 
của não bộ. Cùng lúc các thí nghiệm lâm sàng và đo mức 
độ an lạc của các vị sư đang thiền định. Họ cho thấy điều 
mà các phật tử ca tụng rất chính xác, “Phật là vô thượng y 
vương” (thầy thuốc trên tất cả các vua thầy thuốc của thế 
gian này). Xem thế, người tu thiền với mục đích giác ngộ 
cũng đem lại sức khỏe cho bản thân. Người tu thiền với mục 
đích sức khỏe, cũng có thê đạt giác ngộ. ® Chúng ta thấy, lúc 
tâm bắn loạn (tham, sân, si, lo âu, phiền muộn) quá cỡ, sóng 
não (Beta) vận hành từ 14 đến 21 vòng trong 1 giây đồng hồ. 


Nếu tâm định đến mức Delta, làn sóng não vận hành chưa 
đên 4 vòng trong một giây. Với trạng thái này, thiên giả có 
thê được xem như là đạt đên sơ thiên. 


§. Xem hình “Làn sóng não”. 


THIỀN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM se 95 





Người tu Tịnh độ, với trạng thái nhất tâm bất loạn, “£âm 
không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiển định. 
Phật và Thánh chúng tay nâng kừn đài cùng đến tiếp dẫn, 
trong khoảng một niệm sanh về Cực lạc”. Do đó, Thiền, Tịnh và 
tụng kinh như quý vị trong Đạo tràng Pháp Hoa mà định được 
tâm thì chỗ gặp gỡ trong các pháp môn không có ranh giới. 


Quý vị đặt những câu hỏi thiết thực, bổ ích, làm sáng tỏ 
thêm những điêu tôi trình bày trong sách. Rât tri ân tác giả 
của những câu hỏi. 


Nhân đây xin hỏi thính chúng một câu. Trên hệ thông 
điện tử có đề cập đến một trại tù tại bang Wishington, thị 
trấn Seatle, Mỹ, dạy tù nhân ngôi thiền. Kết quả sau khi 
mãn tù trở về đời thường, số tì nhân có hành thiền một 
thời gian, tỉ lệ tái phạm chỉ có 56%. Số không ngôi thiên, 
có đến 75%, khác biệt gần 20 %. Quý vị biết lý do tại sao? 


Cô Thúy Hằng: 


Con người phạm tội, phần lớn tâm hồn thiếu bình thường, 
hay giận hờn, tham lam, cuồng tín... Lúc hành Thiền họ có 
được sự an lạc trong tâm, sống đời có hạnh phúc, có hy vọng, 
có tình thương, nên ít tái phạm pháp hơn những người tâm 
hồn bấn loạn và sân hận ngút ngàn. Tất cả đều vỗ tay cho câu 
trả lời chính xác có cơ sở khoa học. 


Câu hỏi còn nhiều, các bạn chịu khó đọc vài lần tác phẩm 
nói trên, sẽ tìm thấy những điều rất thực tế, rất khoa học, rất 
bổ ích mà y giới đã thí nghiệm và làm chứng cho lời dạy của 
Phật; “vạn pháp do tâm tạo”. Tâm an vui thì khỏe mạnh, ưu 
phiền sẽ bị ốm đau. 


Ngoài ra, chê độ ăn uông và tập thê dục như đi bộ cũng 
rât cân cho sức khỏe. 


96 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Thiền có thê chữa trị bệnh tật. Nhưng điều đó không có 
nghĩa là Thiền sẽ hoàn toàn thay thế thuốc. Thiền thuốc song 
hành có lẽ là giải pháp tốt nhất. Nếu cần, quý vị nên tham vấn 
với các nhà chuyên môn. 

Tóm lược, xã hội Việt Nam ngày nay có nhiều trung 
tâm biến chế Thiền lấy từ Phật giáo để chữa bệnh. Nhiều 
nơi đem lại kết quả rất tốt cho bệnh nhân. Nhưng cũng có 
không ít hệ lụy do việc khai mở luân xa* và hướng dẫn Thiền 
thiếu phương pháp khoa học. Do đó, cần thận là điều cần 
có, không nên theo những điều thiếu sự gạn lọc của lý trí và 
thiếu chứng cớ khoa học. 


Thiền Tịnh, Mật, niệm Phật, tụng kinh Pháp Hoa hoặc 
lần chuỗi hạt nên cần định được tâm mới có kết quả. Pháp 
định tâm không khó. Kiên trì luyện tập thì việc định tâm sẽ 
nằm trong tầm tay với. 


Kính chúc tất cả thân tâm an lạc. 


xk 


THIỀN QUANH TA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÂM se 97 





a. Tâu hỏa nhập ma khi mở luân xa 6: http://jojojotran. 
blogspot.com/2013/04/tau-hoa-nhap-ma-khi-mo-luan-xa-6. 
htmIl, 

b. Hậu quả của việc tùy tiện khai mở luân xa: http://www. 
totha.info/showthread.php?t=322 

c. Sự thật về luân xa 6: http://petrotimes.vn/news/vn/xa- 
hoi/su-that-ve-luan-xa-6.html VÀ http://www.nhantrachoc. 
net.vn/showth...F-lu%oC3%A2n-xa 

e. Mở Luân xa cần cẩn trọng ! Nghiên cứu năng lượng 
học: http://sucmanhvothuc.com 

£. Thiền Nhân điện khai mở luân xa: http:/phatgiaon- 
guyenthuy.com/news-2650/THIeN-NHaN-dleN-KHAI-Mo- 
LUaN-XA.html 

ø. Nhân điện - bí ấn hay hoang tưởng? Nguồn http:// 
www.anninhthudo.vn/Phong-su/N...ng/420370.antd 

h. Mang thai nhờ truyền nhân điện! [Kienthuc.net.vn] 

¡. Truyền nhân điện giúp nam giới sinh con? http://bee. 
net.vn/channel/2981/20120...ay-ba- I833708/. 

k. Gặp người dùng thiền định mở luân xa chữa bệnh cho 
6 vạn người, bà Hồ Thị Thu: [http://laodong.com.vn/phong- 
su/øap-nguoi-dung-thien-dinh-mo-luan-xa-chua-benh-cho- 
6-van-nguo1/107110.bld ] 

I.. Khả năng chữa bệnh thần kỳ của thiền mở luân xa? 

[http://vtc.vn/394-371847/phong-su-kham-pha/kha- 
nang-chua-benh-than-ky-cua-thien-mo-luan-xa.htm] 

**% “International Journal of Stress Management” thường 
đăng tải nhiều cuộc thí nghiệm, của Bác sĩ và chuyên gia, 
liên hệ giữa căng thăng (stress) và bệnh tật, nghề nghiệp, tai 
nạn v.v. đề có hướng giải quyết. Qua đó, chúng ta thấy căng 
thắng là gốc của những biến có xấu. 


Phụ Lục 


Bài I: 


CẦU AN, CÓ AN KHÔNG? 


Hồng Quang 


Ngày rằm, mồng một, nhất là mỗi đầu năm Tết âm lịch, 
người Phật tử Việt Nam, ngay cả nhiều người không là Phật 
tử, cũng đến chùa dâng sớ và lễ vật cầu an, tụng kinh Phổ 
Môn (Lofus sufra), kinh Dược Sư (Medicine sufra). Hằng đợt 
sóng người, già trẻ, lớn bé, tấp nập khó chen chân ở hầu hết 
các ngôi chùa khắp cả nước. Bông hoa, hương trầm tỏa khói 
từ trong điện Phật đến ngoài sân. Những rừng người ô ạt tấp 
nập còn hơn những ngày trảy hội tại chùa Hương, chùa Thây. 


Câu hỏi hơi lạ nhưng cần thiết là, cầu an, có an không? 
Nếu không, tại sao Tết năm nào dân chúng cũng tấp nập đến 
chùa cầu an. Và không an thì mất thì giờ, tốn tiền sắm lễ vật 
vô ích chăng? Và nếu có an, đâu là bằng chứng? Có thể thấy 
và lý giải trên cơ sở khoa học được không? 

Trọng tâm của bài viết nhắm đến hai điểm, một là thuộc về 
tâm linh, hai là trên cơ sở khoa học. Vì thời đại này, nói phải có 
chứng cớ, còn không thì khó được quần chúng chấp nhận. 

Tâm linh là vấn đề trừu tượng, khó lý giải nhưng không 
thể không chấp nhận. Cá nhân người viết có một kinh nghiệm 


100 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


thời niên thiếu; lúc 12 tuổi. Nhà ở vùng quê, bị “bệnh bao tử” 
ba năm. Gọi là bệnh nhưng không có triệu chứng đau nhức, 
chỉ có việc là mỗi ngày ăn ít dần. Đến cuối năm thứ ba vào 
dịp Đông tàn; sắp đến Tết, liên tiếp 4 ngày tôi không còn ăn 
uống gì cả. Tôi cảm thấy sắp chết. Thân thê yếu hắn, chỉ nằm 
trên giường không còn ngồi dậy được nữa. 


Quê nghèo, bệnh thường chữa trị bằng thuốc Bắc. Thầy 
Quỳnh, người làng Diên Sanh tỉnh Quảng Trị là một lương y 
nôi tiếng. Sau ba năm liên tục bố tôi theo đuôi chữa bệnh cho 
con bằng thuốc Bắc với lương y này, nhưng không mang lại 
kết quả. Đến những ngày cuối năm thứ ba, gần Tết, tôi cảm 
thấy mình sắp chết, và thầy thuốc cũng mách bảo cho người 
hàng xóm là tôi “không qua khỏi” mùa Đông. 


Nhưng người Việt mình thường nói, còn nước còn tát. Bồ 
tôi đi xem xăm tại chùa Tỉnh hội Quảng Trị. Quẻ xăm viết 
“Xuân hựu lai”. Được thầy cho biết “mùa Xuân cháu mới 
bình phục”. Còn “thầy pháp” (bùa chú) thì bảo, mộ của mẹ 
tôi chôn nơi quá âm ướt, bà lạnh không thê chịu nổi, phải 
đời đi chỗ khác. Mẹ không bao giờ “bắt” con, nhưng bà có 
cách “làm khó” cho con qua bệnh bao tử để bố tôi đời mộ 
[cải táng] đến chỗ đất cao hơn. Đây là con đường cùng; ai 
bảo gì làm đó, để cứu mạng cho con. Bồ tôi nghe theo và dời 
mộ của mẹ đến chỗ đất cao. Và ngày kế tiếp là cúng lễ “tạ ơn 
thần thủy thổ”. 


Sau việc dời mộ mẹ và lễ “tạ ơn”, tôi đi tiểu liên tục suốt 
một đêm trường, cứ 3 hoặc 5 phút một lần. Dường như mấy 
lâu nay ít ăn hoặc không ăn được vì nước bị chứa nhiều trong 
người, nay được thoát ra. Từ đó, sức khỏe tôi ngày mỗi khá 
và hai tháng sau thì lành hắn. Đến nay, đã vài mươi năm nhớ 
lại cơn bệnh thời thơ ấu, vẫn không thể lý giải được mà chỉ 


PHỤ LỤC: CẦU AN CÓ AN KHÔNG? s 101 





biết nói rằng, con người còn quá giới hạn về những vấn đề 
siêu hình và tâm linh, khó kiến giải. 

Câu chuyện thứ hai, vợ người bạn tôi tên Nga cùng ở 
vùng California với tôi. Hai năm trước, lúc đi chơi vườn Tao 
Đàn, TP. HCM, bà ngồi trên xe xích đu của trẻ em, bị té, mặt 
chảy máu khá nhiều. Những người cùng đi bộ bàn nhau nên 
gọi xe cứu thương. Nhưng gặp một người tuổi khoảng 60, 
thấy tình trạng ây, đứng cách xa bà Nga 2 mét, ông nói đề tôi 
câm máu cho. Ông ta chỉ đưa bản tay hướng về mặt bà Nga, 
tự động máu cầm lại. Ông ta tiếp tục lặng lẽ đi mà không nói 
một lời nào. 

Qua việc nghiên cứu Thiền tôi được biết, người ngồi 
Thiền có thê có “năng lượng” để gởi ra giúp người khác. Mà 
trường hợp bà Nga là một. 


Phật và Bồ-tát là những vị đã giác ngộ, thì việc phóng 
“năng lượng” để giúp chúng sanh, lúc chúng sanh chí thành 
cầu nguyện, không phải là việc khó làm đối với quý Ngài. 

Câu chuyện nhỏ khác, năm 1979, tôi đi phố mua về ba ve 
(chai nhỏ) nước sâm. Mỗi ve một mỹ kim. Bạn cùng nhà xin 
một ve và hỏi giá bao nhiêu? Tôi đáp 15 mỹ kim. Ông bạn 
uống trước lúc đi ngủ. Sáng dậy ông nói, cảm ơn nhiều lắm. 
Tối khi đêm nhờ uống ve nước sâm nên ngủ rất ngon. Tôi 
thầm nghĩ, vì tôi nói giá 15 mk một chai nên ông bạn cảm 
thấy ngủ ngon, nếu nói thật một ve chỉ có 1 mk thì, có thể, 
bạn tôi sẽ không cảm thấy ngủ ngon? 


Tuy nhiên, các câu chuyện trên đây cũng vân chỉ là niêm 
tin và vô hình. Tôi muôn trình bày cùng độc giả việc “câu an 
có an hay không?” trên cơ sở khoa học. 


Ngày nay khoa học có những phát minh và thí nghiệm đã 


102 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


biên nhiêu vân đê trừu tượng thành cụ thê; có thê năm bắt và 
chứng nghiệm. 


Trong Thế chiến thứ hai nhiều thương binh phe Đồng minh 
được chích thuốc morphine tại chiến tường hay tại bệnh viện đề 
giảm cơn đau. Nhưng lượng thuốc không đủ để cung ứng vì có 
quá nhiều thương binh. Những người điều trị chích nước biển 
nhưng nói láo với thương binh là họ đã được chích morphine. 
Kết quả là các thương binh ấy cũng cảm thấy giảm đau nhức. 
Nhưng nếu có ai tiết lộ là họ được chích nước biển chứ không 
phải morphine thì chính bệnh nhân ấy lại cảm thấy đau nhức. 


Năm 1980, hai chuyên gia Hashish và Hai, và các đồng 
nghiệp thí nghiệm trên các người vừa được nhỗ răng. Bác 
sĩ nói với những người vừa được nhồ răng là họ đang được 
nhận các làn sóng từ máy siêu âm phát ra để khỏi bị đau. 
Những người này được chia làm ba nhóm: 


Nhóm A được nhận sóng siêu âm từ máy phát ra. 


Nhóm B không nhận được sóng siêu âm nhưng họ tưởng 
răng có nhận được vì chuyên viên thí nghiệm lén tắt máy mà 
họ không hê biết. 


Nhóm C không nhận được sóng siêu âm gì cả. 


Kết quả: Hai nhóm đầu [có nhận sóng siêu âm và không 
nhận sóng siêu âm], mức độ giảm đau nhiều hơn nhóm ba 
(C) là nhóm hoàn toàn không nhận sóng siêu âm [Ewidence 
ƒor placebo effects on physical but not on biochemical ouf- 
come parammefters: a review oƒ climical trials, Wikipedid|. 


Bác sĩ Leuchter và các đồng nghiệp cho thấy trị bệnh 
bằng niềm tin kết quả đạt được từ 60-70 % cho các bệnh lo 
âu, "trầm cảm, bao tử, giảm huyết áp, hạ cholesterol... và hệ 
miễn nhiễm gia tăng. 


PHỤ LỤC: CẦU AN CÓ AN KHÔNG: s 103 





Thuốc giả, một viên đường hoặc viên muối chăng hạn, 
có khả năng chữa trị bệnh tật nêu bệnh nhân tin đó là thuôc 
thật (7he healing power oƒplacebos). 


CHỮA BỆNH BẰNG NIỀM TIN (Placebo) 


Một thông tin được tìm thấy trên Ä⁄arco ƒisscher ân bản 
tháng 5. 2006. 


Bà Judy Ruth Ashley đến bệnh viện thành phố Denver, 
bang Colorado, Mỹ, để chữa chứng bệnh tay run [Parkin- 
Son § disease]. Bác sĩ giả vờ chích 4 lỗ kim trên đầu bà, và 
nói là để cấy vào đó những sợi thai phôi thần kinh có khả 
năng chữa trị chứng bệnh mà bà chịu đựng 20 năm qua. 


Bà Ashley tưởng mình đã được cấy vào những thai phôi 
thần kinh thật nhưng không; bác sĩ làm như có vẻ chữa trị 
thật đề thí nghiệm phương pháp Placebo. Nhiều tháng sau bà 
Ashley, 65 tuổi, cảm thấy bệnh thuyên giảm và không còn 
khó kiêm soát được sự run tay như 20 năm qua (was /ess and 
less bothered by the dyskinesia—excessive, uncontrollable 
movemnent—that ruled her le ƒor over 20 years). Bà nói, 
không còn bị đau lúc thức dậy (ï would wake up pain-ƒree), 
tay có thê sử dụng máy hút bụi, cầm micro hát Karoke, ngay 
cả lái xe v.v... một cách bình thường. 


Tại sao vậy? 


Bệnh Parkinson đà do cơ thể thiếu chất dopamine. Nhưng 
lúc con người có niềm tin thì chất dopamine trong cơ thể tiết 
ra nhiều hơn nên bệnh Parkison thuyên giảm. Ngoài ra các 
chất hóa học khác như nitric oxide, endorphins, và chất thần 
kinh dẫn truyền enkelytin cũng được tiết ra trong cơ thể khi 


1. Marco Visscher | May 2006 1ssue, Wekipedia. 


104 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


COn người có niềm tin và an lạc hỷ xả. Sự an lạc hỷ xả làm 
gia tăng hạnh phúc, giảm căng thăng, hệ thông miễn nhiễm 
mạnh hơn nên có khả năng phòng chông bệnh tật. 


Thời đức Phật chưa có dụng cụ y khoa để thí nghiệm và 
phòng chống bệnh tật. Đức Phật thuyết kinh Diệu pháp liền 
hoa trong đó có phẩm Phổ môn và kinh Dược s để Phật 
tử đọc tụng lúc cầu an. Khi người tụng kinh và cầu nguyện 
thành tâm, có tin tưởng thì các chất hóa học cần thiết sẽ tiết ra 
làm cho con người an lạc... Đây là những kháng chất chống 
lại bệnh tật, gia tăng sức khỏe, tăng tuổi thọ, trí tuệ phát sinh, 
thân hình cường tráng xinh đẹp. 


Do đó, việc cầu an nếu có tâm thành, có sự tin tưởng thì 
ngoài sự gia hộ của chư Phật chư Bồ-tát, người thọ trì sẽ có 
kết quả cụ thê. Đó cũng là một trong những lối tu mà Phật 
dạy là TÍN, HẠNH, NGUYỆN. 


Lối tu này, tín đồ các tôn giáo khác có thể áp dụng được 
không? Xm trả lời là được, nếu họ có một đời sống tâm linh, 
thương mến tất cả chúng sanh và một niềm tin mãnh liệt như 
nhiều người Phật tử. Nhưng nếu họ mang tâm ác là, “cần 
tiêu diệt những ai không thờ ông Thần giống ta” thì việc cầu 
nguyện của những người ấy có rất ít kết quả và thường chuốc 
thêm bệnh tật. 


Tóm lại, chúng ta không nên quá lạm bàn về những vấn 
đề thuộc tâm linh và siêu hình. Nhưng tụng kinh, niệm Phật, 
lạy Hồng danh, Sám hối... với lòng thành và tin tưởng thì sẽ 
có kết quả rất tốt cho tâm, thân và cuộc đời là điều có thê tin 
và có thể hiện thực. 


xkk* 


Bài 2: 


PHẬT TỬ, NÊN TU THE0 PHÁP MÔN NÀ0? 


Hồng Quang 


Câu hỏi nêu trên không phải do tôi đặt ra, nhưng lúc đi 

thuyết trình về Thiền, có thính giả đặt câu hỏi “Thiên, Tịnh 

.. Chúng tôi nên tu theo pháp môn nảo?”. Bài này sẽ tóm 
lược vài ý để góp phần trả lời câu hỏi rất thực tế ấy. 


Vài năm qua, nhiều chư Tôn đức Tăng Ni cô gắng khôi 
phục và phát huy pháp môn Tịnh độ vì thấy xã hội (không 
riêng gì ở Việt Nam) đang suy đổi đạo đức trầm trọng, 
đồng thời cũng nhằm vạch một hướng tu cho người phật 
tử tại gia, nhất là những vị lớn tuổi, khỏi bị cám dỗ theo 
tà ma ngoại đạo. 


Một vài nơi, đạo tràng niệm Phật hay tu Tịnh độ thu hút 
rât đông quân chúng tham dự. Việc khuyên tu này rât cân 
thiệt và cân được tán thán công đức. 


Tuy nhiên, cũng có người nói, tu Tịnh độ có nghĩa là cầu 
vãng sanh. Mà tuổi trẻ, còn quá trẻ, chưa gì đã lo đến chuyện 
chết, chuyện siêu sanh. Thì phải chăng đạo Phật là đạo của 
người già, của người chết? Có thể vì thế, nên nhiều đạo tràng 
quy tụ phần lớn là các cụ bà; ít cụ ông và rất ít tuổi trẻ. 


Người khác còn thêm, muốn vãng sanh thì người tu phải 


106 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


“chắn ngắn cảnh giới Ta-bà này mới có thê dóc lòng tiên tu. 
Và như thê, tu mới có kết quđ”. 


Trong cần trọng và chừng mực tôi muốn góp vài ý như 
sau. Kinh D¿¡ Đa, Phật có dạy “Nhược đĩ thiểu thiện căn 
phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc”. Nghĩa là không 
thể lấy nhân lành và phước đức nhỏ mọn của mình, mà có thê 
vãng sanh về Cực lạc được. Nói cách khác, người tu Tịnh độ 
không những không nên có thái độ yếm thế chán đời mà còn 
phải tích cực làm lành lánh dữ, tạo duyên tốt với đồng loại 
chúng sanh mới mong siêu sanh cõi Phật, chứ không phải chỉ 
có niệm Phật nhưng tâm và hành còn mang nhiều ma nghiệp 
mà có thê siêu sinh lúc lâm chung. 


A Di Đà, có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô 
lượng công đức. Lại gặp trở ngại nữa đây. Vô lượng quang, 
nêu được hiểu là ánh sáng vô lượng, thì sẽ bị chói mắt, hư 
mắt làm sao sống? Thật ra, vô lượng quang đối nghĩa với vô 
lượng tăm tối, nghĩa là vô lượng trí tuệ đối với vô lượng vô 
minh. Mà trí tuệ là thấy “đường”, vô minh là bí lối. 

Vô lượng thọ; sống lâu quá sẽ không có chỗ cho người 
khác sinh ra? Nạn nhân mãn tính sao? Sống lâu được hiểu 
là bất sanh bắt diệt, có nghĩa là giải thoát khỏi vòng sinh tử. 

Và vô lượng công đức, là làm các việc lành, giúp đỡ 
chúng sanh theo khả năng và hạnh nguyện, chứ không phải 
yêm thế chán đời. Tu cũng như các ngành nghề khác, ai ai 
cũng cần có nhiều sức khỏe, mới có thê thành tựu sự nghiệp. 
Mà Thiền được khoa học chứng minh là, có khả năng không 
những đem lại sức khỏe cho mọi người mà còn mang đến 
nhiêu lợi ích thiết thực khác như phần trình bày dưới đây. 


Ngày nay, khuynh hướng của tuổi trẻ là thích vui, thích 
thực tê, thích cái mới và mang tính khoa học. Do đó, phải 


PHỤ LỤC: PHẬT TỬ NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO? s 107 


chăng, song song với pháp môn Tịnh độ, chúng ta nên hướng 
dẫn Phật tử, nhất là tuổi trẻ, tu thiền. Hay cách hiểu thông 
thường là “Thiền Tịnh song tu”. Vì thiền, y giới và khoa học gia 
đã chứng minh: “Thiển có khả năng làm cho con người có hạnh 
phúc hơn, mạnh khỏe hơn, thông mình hơn, đẹp hơn*, sống sâu 
hơn, chống bệnh tật và lão hóa”. Đó là những khám phá và thí 
nghiệm lâm sàng có chứng minh, có hình ảnh cụ thẻ. 





Tim, gan, bao tử, phổi, thận, ung thư, Sida... được chữa bằng Thiên** 


Tại Mỹ, Thiền được dạy trong bộ Quốc phòng, trong thê 
thao, trong các cơ sở giáo dục, văn phòng, hảng xưởng, trại 
tù v.v. Tổng thông Obama cũng ngồi thiền, cựu Tổng thống 
Clinton cũng ăn chay và ngồi thiền để chữa bệnh tim mạch. 





Former President Bill Clinton 
embraces Buddhist meditation 


108 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 














Không những Thiền, mà Tịnh, tụng kinh, niệm Phật cũng 
có ích lợi như người tu thiền. Nhưng người Tây phương đã 
từng sống trong nền văn hóa ỷ lại, quy lụy van xin Thần 
(Thượng đề) ban cho mà không tự lực cánh sinh; không đứng 
thắng trên đôi chân của mình. Do đó, họ thích bàn luận về 
Thiên và tu Thiên là vì thế. 





(1) BS. Phan Thị Phi Phi, HN, trình bày: bệnh sida có thể chặn đứng 
nhờ tụng kinh. 
(2) Thiên làm gia tăng chất xám. 


(3) Telomeres dài nhờ ngôi thiên, và sống lâu hơn. 


Đặc ngữ của Tịnh độ có câu “7m nghiệp hằng thanh 
tịnh, đông Phật vãng Tây phương”. Lúc thân khẩu ý thanh 
tịnh, thì Thiền và Tịnh giống nhau. Hoặc lúc niệm Phật mà 
có được nhất tâm bất loạn và lúc “Đối cảnh vô tâm thì không 
cân nói đến Thiên”. Điễm này cho thấy Thiền và Tịnh là anh 
em sinh đôi. Tâm Tịnh, mới có Độ Tịnh. 


Một điểm khác, cũng quan trọng không kém, là có một 
số hành giả tu Tịnh độ nhưng quy hướng với Hòa thượng 
Thích Tịnh Không ở Đài Loan. Hòa thượng là vị cao tăng 
rất đáng quý. Mặc dầu người Phật tử được dạy “Y pháp bất 
y nhân”, nhưng vì chúng sanh còn nhiều chấp trước. Thêm 
vào đó, thái độ không tôn trọng pháp luật, không cần biết đến 
chủ quyền là ai, chính phủ Hoa ngang ngược chiếm biển hải 
của dân tộc Việt Nam. Nên hầu hết người dân Việt yêu nước, 
trong đó có đa phần là Phật tử, bị dị ứng với một SỐ người 
Hoa. Hoa Lục địa hay Hoa Đài loan cũng thế, không khác 
nhau nhiều lắm. 


PHỤ LỤC: PHẬT TỬ NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO? s 109 





Thêm vào đó, trong hơn hai ngàn năm qua, Việt Nam ta 
có rất nhiều Thiền sư lỗi lạc, há không có những vị Tịnh độ 
sư đề cầu pháp. mà lại cầu một vị sư từ một quốc 1a ít thiện 
cảm với người Việt, mặc dầu ngài Tịnh Không chắc chắn 
không thuộc vào thành phần bất hảo như nhiều đồng hương 
của Ngài. 

Tóm lại, Thiền - Tịnh hoặc bất cứ pháp môn nào của 
Phật cũng đều mang lại lợi ích cho người tu. Tùy theo căn 
cơ, tuổi tác và môi trường của xã hội để chọn pháp môn. Và 
chư Tôn Đức Tăng Ni, chắc chắn, cũng vì hạnh nguyện của 
chúng sanh mà hoan hỷ hướng dẫn pháp môn tu học ích lợi 
cho THÂN và TÂM, hợp với tuổi và hợp với thời đại khoa 
học hiện nay. 


Nếu chỉ chú trọng đến pháp môn Tịnh độ, thì chúng ta đã 
vô tình bỏ sót thành phần trẻ trung và họ sẽ dễ bị cải đạo. Và 
nếu chỉ chuyên về Thiền, thì quý cụ lớn tuổi ít thích. Do đó, 
Thiền Tịnh song tu, có lẽ, rất thích hợp cho Phật giáo Việt 
Nam chúng ta ngày nay? 


Vì thế, Thiền-Tịnh song tu sẽ rất thích hợp cho người 
Phật tử đang sông trong thời đại khoa học, và trong một xã 
hội đa tôn giáo như hiện nay. 


xk* 


THIÊN VÀ CHUYỂN HÓA XÃ Hội 


(Meditation and Transƒorming Sociefy) 
Hồng Quang 


LỜI NÓI ĐẦU 

Trong các bài trước đây đã cho thấy Thiền có thể ngăn 
ngừa và chữa trị các bệnh trầm kha như tim, gan, tỳ, phé, 
thận, ung thư, tiêu đường, sida, thấp khớp v.v... Có những 
bệnh thiền thuốc song hành, nhưng không ít trường hợp 
Thiền còn công hiệu hơn thuốc. 


Nay, trong chương này người viết đi xa hơn để tìm xem 
Thiên có thê chuyên hóa được xã hội chăng? Câu trả lời: 
Không những là CO, mà Thiên còn hiệu dụng hơn thê nữa. 


Thật vậy, khoa học về Thiền và Não bộ đã chứng minh 
“Thiển có thể thay đổi Tâm, nên Thiên có thể thay đổi thể 
giới”, làm cho nhân loại có một đời sống khỏe mạnh và an 
lạc hơn [“...£o make the world a healthier, happier place”], 
mà quý độc giả sẽ thấy trong tác phẩm nhỏ này. Trong sách, 
tôi đưa ra những chứng cứ cụ thể mà khoa học gia Và y giới 
cho thấy, ngoài công năng chữa trị bệnh tật, Thiền là một 
dưỡng chất rất tốt cho các ngành giáo dục, y tế, kinh tế, quân 
nhân và ngay cả sắc đẹp nữa. 


Trong một khía cạnh nào đó, Thiên có thê được xem như 
một phân chính yêu cho cuộc sông của chúng ta và của cả 


11 12s ° THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 











nhân loại trong thế kỷ này, mà không tốn kém gì cả. Mỗi 
ngày chỉ cân bỏ ra vài chục phút là có kêt quả ngay. 


“Dán giàu nước mạnh xã hội văn minh phú cường” thì 
thiên, có thê, là một phương tiện hiệu nghiệm nhât hiện nay. 


Nên chăng, nhà nước cần nhanh chóng thiết lập Viện 
Nghiên Cứu và Hướng Dân Thiên Sức Khỏe, đê nhân dân 
có đời sông an lạc và hạnh phúc hơn. 


CÙNG ĐỘC GIẢ 


Năm bài kèm theo dưới đây được nghiên cứu tường tận, 
có dẫn chứng rõ ràng từ những thí nghiệm của khoa học gia 
và y giới. Mỗi bài đều có chú thích để quý vị tham khảo 
thêm, nếu muốn. 

Đây thuộc loại khoa học nhân văn, không phải khoa học 
tự nhiên như toán học, 2 cộng 2 là 4. Do vậy, quý vị nên tham 
khảo thêm ý kiến của các nhà chuyên môn, nếu cần. 


Song song với Thiền, chế độ ăn uống và tập thể dục như 
đi bộ vài chục phút mỗi ngày, cũng rât cân cho sức khỏe của 
chúng ta. Mong quý vị lưu tâm. 


xkk* 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐẤT NƯỚC 


(Mecditation and RÑenovatfing Nafions) 


Hồng Quang 


Nhân loại càng văn minh, thì con người càng bị cuốn 
hút vào các guồng máy do chính mình tạo ra. Từ đó, những 
khủng hoảng này chồng chất lên những khủng hoảng khác, 
tạo đủ thứ bệnh, và nhiều trường hợp, số phận, đành giao cho 
tử thần quyết định. 


THUỐC CHỮA NHỮNG CĂN BỆNH THỜI ĐẠI 


Thống kê cho biết, Âu châu có trên 40% dân chúng bị 
trầm cảm (đepression). Việt Nam, con số này không nhỏ 
hơn. Nhân viên, công chức, tư chức, giáo chức, học sinh, 
sinh viên, nhân công ..., hầu như đều có vấn đề bắt cập trong 
cuộc sống vì bị căng thắng và bệnh tật, mà thuốc chỉ chữa 
được cái ngọn, nhưng không trị được cái gốc. 


Khoa học gia và y giới của nhiều nước tân tiến, từ hơn 
50 năm qua, đã hướng sự nghiên cứu của mình về Đông 
phương, và may mắn thay họ đã tìm thấy một kho dược liệu 
vô tận chữa trị được nhiều chứng bệnh mà không phải tốn 
tiền, không cần tranh giành, không cần xin phép ai, tự do sử 
dụng và không sợ bị cạn nguồn. Phương thuốc ấy là Thiên. 


Việt Nam, một trong những quốc gia đang phát triển, 
người dân khủng hoảng đủ thứ và đủ câp độ. Đó là một trong 


114 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


những lý do chính mà những trung tâm Yoga phát triển. 
Nhưng không giản dị như ngồi thiền, tập Yoga tốn rất nhiều 
thì giờ, trung bình mỗi ngày 2 tiếng. Tiền phí tổn khoảng 600 
ngàn đồng / tháng tùy nơi. Với số tiền này, phần lớn quần 
chúng chưa đủ khả năng. Hơn nữa, Yoga ít thích hợp cho 
người lớn tuôi. 

Vì thế, các Trung tâm “Thiền trị bệnh” ngày càng sinh 
trưởng. Mức sinh trưởng này làm cho chúng ta vừa mừng vừa 
lo. Mừng vì các lớp “Thiền trị bệnh” đem đến kết quả rất cao. 
Nhưng lo vì không thiếu những hệ lụy do người hướng dẫn 
thiếu kiến thức khoa học và thiếu chuyên môn về Thiền, nên 
bệnh nhân bị tầu hỏa nhập ma. Độc giả có thê tìm hiểu vấn đề 
này qua đường link: “7ẩu hỏa nhập ma khi mở luân xa 6°.) 


«ÌìEi ME J8ãZZ=: 





Một lớp dạy thiên tư cao cấp dành cho trẻ em tại Hà Nội 


Mặt khác, Thiền là một “sản phẩm chung của nhân 
loại”. Tác giả là Phật Thích Ca; Giáo chủ Phật giáo. Ngài 
đã từng tuyên thuyết “Ta ra đời vì lợi ích cho tất cả chúng 
sanh” chứ không riêng cho bất cứ một ai, kế cả thân quyến 
và đệ tử của Ngài. 

Những người hướng dẫn các lớp “Thiền trị bệnh” rất biết 
cách, tế nhị và khéo trình bày, để giúp những người thuộc 


1. hftp://oJoJotran.blogspot.com/2013/04/tau-hoa-nhap-ma-khi-mo- 
luan-xa-6.htmIl. 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 115 


các tín ngưỡng khác nhau có thể áp dụng Thiền cho một cuộc 
sông an hòa và hạnh phúc hơn. 


Nhưng thực tế, Thiền vẫn mang màu sắc Phật giáo khó 
lòng gột rửa. Do đó, lúc đê cập đên Thiên người ta hiệu đó là 
“sản phâm” của đạo Phật. 


Do vậy, một SỐ người vì mặc cảm tín ngưỡng, nên họ đã 
thêm thắt xào nấu, dán cho Thiền một nhản hiệu khác, và ngay 
cả việc đồi tên tổ sư của Thiền. Vì thế, một số bệnh nhân hành 
thiền bị tâu hỏa nhập ma do sản phâm đã bị chế biến. 





Hơn thế nữa, có người lại hoang tưởng đến độ không thê 
chấp nhận như cho rằng, Thiền Nhân Điện có thể làm cho 
đàn ông mang thai, v.v... Vui lòng xem tài liệu ở đây: “Nhân 
điện - bí ẩn hay hoang tưởng?”.® 


Và “?ruyền nhân điện giúp nam giới sinh con?”.8) 


Vượt ra ngoài những tri giác sai lầm và hoang tưởng, 


2. http://www.anninhthudo.vn/Phong-sư/N...ng/420370.antd 
3. http://www.baomoI.com/Mang-thaI-nho-truyen-nhan-dien-Me- 
tin-va-bay-ba/82/8327340.epI 


116 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


hành Thiền theo cách tự biến ché, thiếu kinh nghiệm và thiếu 
khoa học, tôi muốn được chia xẻ với quý độc giả phương 
pháp Thiền Sức Khỏe dựa vào những chứng nghiệm và khám 
phá của khoa học, để tránh những điều bất cập. 


THIỀN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRI BỆNH TẬT 


Theo BS Herbert Benson, từ 60-90 % bệnh phát sinh là 
do con người bị căng thăng. Và Thiên có khả năng làm giảm 
căng thăng nên Thiên có khả năng chữa trị bệnh tật.® 


Căng thăng là nguyên nhân chính của bệnh. 





tes  Stimulates 
0reelon  ejaoulatlon 


Một cách khái quát, lúc bị căng thẳng, hệ giao cảm (Sym- 
pathetic system) tác động vào các cơ quan tim, gan, tỳ, phê, 
thận ... qua phản ứng thông thường là chiến đầu hay bỏ chạy 
(fight or flight) làm cho con ngươi của mắt nở lớn để thấy TỐ, 
tim đập mạnh đề gia tăng lượng máu chuyên đến các nơi cần 
thiết trong cơ thê, phối thở mạnh để gia tăng dưỡng khí, ruột 
và bao tử ngưng tiêu hóa để dành năng lượng cho phản ứng 


4. Benson, H., Greenwood, M.M., Klemchuk, H. (1975) “7he relax- 
afion response: Psychological aspect and clinical applicafions”. Interna- 
tional Journal of Psychiatry in Medicine, 6:87-98. 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 117 





nói trên. Muốn làm được điều này, cơ thê tiết ra hai chất hor- 
mones cực mạnh là epinephrine và norepinephrine làm cho 
tim đập nhanh hơn, phổi thở nhiều hơn, lượng đường trong 
máu gia tăng, áp huyết cao, bao tử ngưng tiêu hóa thức ăn... 


Nếu tình trạng này kéo dài ngày này qua tháng nọ thì, 
các bệnh thuộc về tim mạch, cao áp huyệt, cholesterol, tiêu 
đường, bao tử ... sẽ có cơ nguy xuât hiện. 

BS. Herbert Benson và các đồng nghiệp, qua hằng trăm cuộc 
thí nghiệm cho thây, Thiên có khả năng làm giảm căng thăng, 
nên Thiên có khả năng trị bệnh, chứ không có gì huyện bí. 
THIÊN LÀ GÌ? 

Hiểu một cách đơn giản, Thiền là sự tập trung TÂM, chú ý 
vào một đôi tượng mà không suy nghĩ vê một vân đê nào khác. 

Làm sao thực hành thiền? 

Có 5 cách ngồi Thiền (Thư viện Hoa Sen). Theo cách 
nảo cũng được, ngay cả việc năm trên giường, ngồi trên ghế, 
miễn sao định được tâm, là điều quan trọng. Tuy nhiên, hai 
phương pháp có kết quả tốt nhất là: 

- Ngồi thắng lưng, mắt nhắm lim nhim, 

- Đề một chân lên bắp về của chân kia, hoặc: 

- Chân trái đề lên bắp về chân phải, chân phải để lên bắp 
vê của chân trái, hoặc ngược lại. Xem hình kèm theo: 


118 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 





Tréo 2 chân (kiết già). Tréo 1 chân (bán già). Thông thường. 





Trên đòn Trên ghế 


- Bàn tay phải chồng nhẹ lên bàn tay trái, 
- Chót lưỡi đụng nhẹ vào bên trong phía trên hàm răng cửa. 


Nếu ngồi thiền mà không định được tâm thì sẽ không 
có kết quả. Có nhiều cách để định tâm. Ở đây, tôi chỉ trình 
bày một phương pháp dễ thực hành nhất, và hầu như có hiệu 
quả cao nhất. Đó là phương pháp “Quán hơi thở”. Danh từ 
chuyên môn là “Quán số tức”. Tiếng Anh gọi là “Breathing 
Meditation`. 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 119 


Bắt đầu, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần. Cố 
gắng hít vào thật sâu và thở ra thật cạn, để không khí trong 
phổi hầu như không còn tồn đọng. Kế tiếp, hít vào bằng mũi, 
thở ra cũng bằng mũi rồi đếm I. Hít vào thở ra đếm 2. Cứ hít 
thở như thế và đếm 1 đến 10, rồi trở lại đếm 1. Không nên 
đếm ít hơn 5 và quá 10, vì khó định được tâm. 


Lúc hít vào và thở ra, điều quan trọng là, ý nghĩ duyên theo 
hơi thở, đừng suy nghĩ một vẫn đề nào khác. Thực tập như vậy 
khoảng 20 phút sẽ cảm nhận nhịp đập của tim giảm xuông, phôi 
thở chậm lại, hành giả sẽ thấy khỏe người và nhẹ nhàng có thê 
cảm nhận được ngay. Và lúc đó, hệ đối Ø1ao cảm gia tăng hoạt 
động. Mỗi ngày tập hai lần, mỗi lần khoảng 20 phút. 

Xá Thiền, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau nhiều lần, rồi xoa 
lên mặt, xoa vào lưng quân và xoa vào chân đề tránh tê mỏi. 

Ngồi thiền mà định được tâm, bạch huyết cầu sẽ gia tăng, hệ 
miễn nhiễm mạnh hơn, và có khả năng chống lại vi khuẩn và vi 
trùng: hai “đạo binh” này là đầu mối chính của nhiều bệnh tật. 





120 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Khoa học còn cho thấy, thùy não bên trái phía trước trán 
(vùng màu đỏ), nếu hoạt động nhiều thì sẽ làm phát sinh các 
cảm xúc vui vẻ, tích cực. Nếu thùy não đối xứng bên phải 
(vùng màu xanh) hoạt động nhiều, thì sẽ tạo ra các cảm xúc 
buồn rầu, khổ đau. Lúc ngồi thiền, phần não bên trái sẽ gia 
tăng hoạt động làm cho con người an lạc và hạnh phúc hơn. 


Theo lối nghĩ từ xưa, não bộ con người bị teo lại và kém 
sinh động tỉ lệ thuận với thời gian (tuổi càng cao, não càng 
yếu). Nhưng nhiều nhà nghiên cứu, nhất là Giáo sư thần kinh 
học Sara Lazar, thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Mỹ 
cho thấy, nhóm người thiền hành khoảng dưới một giờ mỗi 
ngày trong chín năm, thì não bộ của họ trẻ hơn nhóm không 
hành thiền đến 20 tuổi.“ 


Điều đó cho thấy Thiền có khả năng tái tạo và làm cho 
não bộ trẻ hơn, gia tăng an lạc và hạnh phúc. 


BASEFLINE MEOITATING 





Hình bên trải: Bộ não lúc không ngôi thiển, ở trạng thái bình thường. 

Hình bên phải: Bộ não khi ngôi thiên, dưỡng chát năng lượng trong 
não gia tăng ở nhiễu vùng. 

Gần đây, nhiều viện nghiên cứu Sức khỏe quốc gia (Mỹ) 
đã tài trợ các chương trình thí nghiệm về sự ảnh hưởng của 
Thiền Chánh Niệm (Mindƒfulness Mleditation) đối với sức 


5. “Thịs is Your Brain on Mindfulness”. Mạng Shambhala Sun. 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 121 





khỏe và trị liệu. Máy chụp hình cọng hưởng từ [fMRI] ghi 
lại những hoạt động tế bào thần kinh não của hàng ngàn thiền 
sinh, từ những người mới bắt đầu thiền tại các trung tâm ở 
địa phương đến các vị sư Tây Tạng trong các tu viện. 


Qua những bức hình ghi lại, các khoa học gia về não bộ 
thấy nơi các thiền sinh, sự “an lạc gia tăng, căng thẳng giảm, 
tập trung chủ ý tốt hơn, và nhiều lợi ích khác nữa”. [increased 
caÌm, decreased stress, befter affenfion, and so ƒorth—eƒfecfs 
oƒ medifation, ongoing investigations are exploring the role oƒ` 
meditation and mindfulness on health and healing].® 


Qua đó, chúng ta có thể khẳng định, ta là sản phẩm sáng 
tạo của chính mình ta, chứ không có thân thánh nào xen vào. 
Bệnh tật cũng thê. An vui thì khỏe mạnh, ưu phiên là ôm đau. 


Trong tập sách mỏng “Thiên và những lợi ích thiết thực”, 
tái bản nhiều lần. Qua nghiên cứu, tôi thấy Thiền không 
những có khả năng chữa trị bệnh tật, như tim, gan, tỳ, phế, 
thận, ung thư, tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol, ngăn 
chận sự bành trướng của bệnh Sida, mà Thiên còn có thê làm 
cho con người đẹp hơn, thông minh hơn, mạnh khỏe hơn, 
sông lâu và sống có hạnh phúc hơn. 


Do đó, nếu đưa Thiền vào học đường, học sinh, sinh 
viên sẽ mạnh khỏe và thông minh hơn. Thiền vào bệnh viện, 
người bệnh sẽ rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chỉ phí. 
Ngân sách chỉ tiêu y tế của quốc gia cũng được giảm thiêu 
rất lớn. Thiền vào công nghiệp sẽ giúp chủ và nhân viên vui 
vẻ hài hòa làm tăng trưởng sản lượng. Một công ty xí nghiệp 
không thể phát triển mạnh nếu, chủ và thợ thiếu tương thân, 
thiểu sức khỏe... 


6. Theo web Shambhala Sun | July 2011. 


122 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


























Xã hội là tập hợp của những đơn vị cá nhân. Nếu từng cá 
nhân được khỏe mạnh, an hòa, thông minh và sáng suốt hơn 
thì chỉ tiêu y tế sẽ giảm, kinh tế gia đình tăng thêm. Gia đình 
được hài hòa, cuộc sống có chất lượng và hạnh phúc hơn, xã 
hội bót tai nạn và bạo động giảm thiểu, v.v... 


Quốc gia là tổng thể của các đơn vị cá nhân. Nếu từng 
cá nhân được khỏe mạnh, thì quốc gia phú cường. Thiền có 
khả năng làm cho con người khỏe mạnh. Do đó, Thiên có thê 
dùng vào việc canh tân đất nước. Dân giàu nước mạnh, xã 
hội văn minh phú cường không thể có nếu, đa số dân chúng 
mang đầy bệnh tật và kém thông minh. Phải chăng, đó là lý 
do chính mà nước Mỹ đã đem Thiền vào, hầu như, khắp tất 
cả mọi ngành sinh hoạt như giáo dục cấp tiêu học, trung học, 
đại học, bệnh viện, thương mại, kỹ thuật, công nghệ và cả 
quân sự... nữa. 


Một số thí dụ khác để chúng ta rõ thêm. 77ze, là một 
trong số ít tuần báo rất giá trị của Mỹ. Trong bài “Chỉ niệm 
một chữ ÚM” cho thấy, Thiền đã được sử dụng nhứ thế nào 
tại quốc gia tân tiến này.”) 


Cả chục triệu người Mỹ hành thiền trong hai mươi năm 
qua, họ đều cho rằng “hiên không những làm gia tăng hệ 
miễn nhiễm, mà lúc chụp hình não bộ cũng cho thấy thiên 
giúp não tái tạo làm giảm cắng thẳng tâm thần”. 


Ngày nay các lớp Thiền đây ắ ặp người. Những thành phần 
chuyên nghiệp nhận thức rằng đời sông của họ có quá nhiều 
căng thăng và “Thiên là nước tắm của những kẻ thông mình”. 


7. Time Magazine The ScIence of Meditation | Aug. 4, 2003. Article 
Just say “OM”. 

http://content.time.com/time/covers/0,16641,20030804,00. 
html#ixzz2l2yJUasg 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 123 





Bài báo việt “77c khó mà tránh việc tu Thiên. Thiên 
được đưa vào trong trưởng học, bệnh viện, phòng luật sư, 
các tòa hành chánh, các công ty và cả nhà từ. 


Một số phi trường, nhà nguyện, các quán internet cũng 
có phòng Thiền. Thiền trở thành một môn học trong trường 
huấn luyện quân sự West Point, ngay cả nơi huấn luyện bóng 
rô Lackers, Phil Jackson, huấn luyện viên, cũng thường đề 
cập đến Thiền cho các môn sinh. 


“Tại đại học Maharishi ở Fairfield, lowa, bao gồm các lớp 
cao đăng, trung học và mâu giáo, toàn bộ học sinh mẫu giáo và 
giáo chức, nhân viên cùng ngôi thiên hai lẫn mỗi ngày”. 

Trung tâm Shambhala Mountain ở Colorado Rockles, 
một khuôn viên rộng, năm 1998 chỉ có 1.342 du khách, đoán 
sau 5 năm là sẽ có khoảng 15.000 người. Các khách sạn 
Catskills ở New York nhanh chóng biến thành các nơi Thiền 
ấn tu, Borsch Belt được đổi tên Buddhist Belt. Thiền, giống 
như một phong trào lớn của người Mỹ. 


Trên nhiều trang bìa của tuần báo 7e, rất nhiều thiền 
sinh là những nhân vật nỗi tiếng như Goldie Hawn, Shania 
Twain, Heather Graham, Richard Gere và cả AI Gore (cựu 
phó Tổng thống Mỹ). 


Vì lợi ích về mặt văn hóa và y học, nên Thiền được các bác 
sĩ khuyến khích sử dụng để chận đứng hoặc làm chậm lại các 
bệnh kinh niên về tim mạch, sida, ung thư, hiểm muộn, và khôi 
phục các bệnh do trầm cảm, bệnh tâm thần và chứng khiếm 
khuyết chú ý hiểu động (attention decficit disorder) (ADD). 

Bài báo viết tiếp, các bác sĩ níu lấy Thiền chẳng phải vì 
chuyện tốt xấu hay tín ngưỡng mà, vì các thí nghiệm cho 
thấy Thiền có khả năng trị bệnh, nhất là các bệnh liên hệ đến 
tâm thần bất ồn. 


12⁄4 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 

















Trong tác phẩm Destructive Emotions, ghi lại buổi hội 
luận với Ngài Đa La La Ma và nhóm khoa Thần kinh học, 
tác giả Daniel Coleman viết, “Trong 30 năm nghiên cứu, cho 
thấy thiên là phương thuốc trị liệu rất tối, thiên là một kháng 
tô chống lại bệnh phiển muộn”. 

“Nhưng cái thú vị về nghiên cứu mới này là làm thế nào 
mà thiên có thể uốn nắn được tâm và tái định hình não bộ”. 

Các thí nghiệm bằng kỹ thuật tỉnh vi nhất cho thấy, Thiền 
có thê uốn nắn được Tâm và tái định hình não bộ, thông chỗ 
nghẽn và làm máu huyết lưu thông. Và nếu so với giải phẫu, 
thì bệnh nhân có thê chỉ tốn tiền mua một cái gối để ngồi 
thiền. Quá chừng rẻ. 


Năm 1967 BS Herbert Benson, giáo sư y khoa tại Har- 
vard Medical School, thí nghiệm trên 36 người hành Thiền 
siêu vượt (7anscendemtal Meditation), ông thây, lúc định 
được tâm các thiền giả sử dụng 17% oxy ít hơn, tim giảm 
đập ba nhịp một phút và tăng làn sóng não (theta). Trong Tác 
phâm “Hiệu năng của Thư giãn” (The Relaxation Response). 
bán chạy nhất trong những năm 1970, Benson, người sáng 
lập Mind / Body Medical Institute, cho rằng “các thiên sư 
trung hòa được các căng thăng, trở thành một người tĩnh 
lặng và có một trạng thái hạnh phúc hon”. 


Giáo sư Tâm thần Gregg Jacobs, người cộng tác với Bs 
H. Benson, lưu trữ các thí nghiệm điện não đồ (EEG) của 
một nhóm các người hành thiền và nhóm khác chỉ nghe thiền 
qua băng dĩa đề thư giãn. Sau vài tháng thực tập, kết quả cho 
thấy, các người ngồi thiền sản xuất sóng theta hơn rất nhiều 
so với những người chỉ nghe đĩa. 


Nghiên cứu thiền đưa đến một kỷ nguyên mới. Giáo sư 
bộ môn Phật giáo Tây Tạng, Robert Thurman là bô của nữ 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 125 


minh tỉnh nổi tiếng, Uma Thurman, nói: “Thiên giống như 
nhiên liệu. Ở Á châu thiên là một món đô dùng thiên nhiên 
mà ai cũng có thể sử dụng. Chúng ta nên tách nó ra, không 
phải chỉ dành riêng cho người Phát tử`. 


Thiền ngày càng được tách ra khỏi Phật giáo. Người Mỹ 
đang tập thiền Quán niệm (chú tâm vào hơi thở), thiền hành 
(bước đi chậm, tĩnh thức từ mỗi bước chân), Thiền Siêu Vượt 
TM hay thiền niệm chú, lặp đi lặp lại vài vần chữ Sanskrist, 
(như Úm Ma Ni Bát Mê Hồng), ngay cả thiền múa (nhắm 
mắt nhảy múa theo điệu nhạc) hằng giờ đồng hồ. 


Đầu năm 2004, một cuốn sách mới, *kight Minutes That 
Will Change Your Le” (Tám phút sẽ đôi đời), của Victor Da- 
vich, ông biện giải một mẫu thiền thích ứng nhất cho người 
Mỹ luyện tập mỗi ngày, mà ông tuyên bố là chỉ cần tám phút. 


Đ=s=m.——=-.-n Tiến sĩ John Teasdale tại Đại học 
Oxford, Cambridge cho thấy, Thiền 
(022/020 chánh niệm giúp các bệnh nhân bị 
 Ÿ/@]=14=:e'@) 4 trâm cảm (chán nản và sợ hãi) kinh 


An 8-Week Program to niên, giảm tỉ lệ tái phát đên 50%. 


Free Yourself trom Depression 


1 0U. Chương trình 8 tuần, thoát khỏi 


'd 


`» 4 trâm cảm, lo âu, phiên muộn. 
= < x. L 


—.=^ Wendy Weisel, con gái của hai 
#292“#Ở người sóng sót khỏi nạn diệt chúng 
2nuisienhuBl T)Q {hái (77ojocaus/) và tác giả cuốn 
“Daughters oƒ Absence” (Các con gái tôi vắng mặt), dùng 
thuốc chống lo âu, hầu như suốt đời, nhưng lúc hành thiền 
được hai năm, bà nói “Một sự khác biệt ngạc nhiên”. “Chúng 
ta không cân dùng thuốc cho bệnh lo âu phiền muộn hay 
bệnh căng thẳng thân kinh. Lần đầu tiên trong đời tôi không 
côn bị lo âu nữa”. 


N 





126 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Hơn mười năm trước, BS. Dean Ornish cho rằng thiền, 
cùng với yoga và ăn kiêng, sẽ đầy lùi chất tích tụ ở vành động 
mạch. Sau đó, tại cuộc họp của hội Niệu học Mỹ (4znerican 
Urological Association), ông công bố thí nghiệm, Thiền có 
thê làm chậm ung thư tuyến tiền liệt. Phụ nữ hành thiền, các 
tế bào miễn nhiễm cao hơn; chống ung thư vú. 


Thiền cũng giúp làm hạ huyết áp. 60% bệnh nhân đến 
khám bác sĩ vì do bị căng thăng. Thiên cũng giúp những 
người yêu sinh lý không cân dùng thuôc Viagra. 


Nữ diễn viên Heather Graham bắt đầu hành thiền theo đề 
nghị của giám đốc David Lynch. Bà phát biểu “2iển đưa tôi 
vào một nơi hạnh phúc nhất”. Cô hành thiền khoảng 20 phút 
lúc thức dậy và 20 phút vào buổi chiều. 


Ông Bill Ford, Giám đốc công ty xe hơi Ford Motor, hành 
thiền, cựu Giám đốc Tình báo Anh MI-5 cũng thế. Bà Hillary 
Clinton là cựu Bộ trưởng bộ Ngoại giao Mỹ, cũng thảo luận 
thiền, trong khi chồng bà, cựu tổng thống Bill Clinton thực 
hành thiền dưới sự hướng dẫn của một vị tu sĩ Phật giáo, và 
gia đình cựu phó Tổng thống Gore cũng trở lại thiền. Ông 
phát biêu, “Vợ chồng chúng tôi tin sự cầu nguyện đêu đặn, và 
chúng tôi thường cẩu nguyện với nhau. Nhưng thiên - được 
công nhận là ngoại hạng vượt khỏi cầu nguyện - Tôi mạnh 
mẽ khuyên bạn nên thực hành”. 


Một trại tù tại thành phố Seatle, Mỹ, hướng dẫn các tủ nhân 
phạm tội ma túy hoặc nghiện rượu hành thiền Quán Niệm VI- 
passana; dõi theo hơi thở và đi bộ trong chánh nệm 10 ngày (II 
giờ / ngày. Quá nhiều!). Các người có hành thiền, mức tái phạm 
sau hai năm là 56%. Số không hành thiền, tái phạm đến 75% 
(chênh lệch 12 %4). Mức độ hút và uống trở lại của số phạm 
nhân có hành thiền giảm rất nhiều so với thành phần kia. 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 127 





Thiền sư là một Sơ (Soeuz) Công giáo, sinh ở Canada, 
học Thiền tại Nhật (1980) và trở thành Thiền sư Phật giáo 
(Elaine MaclInnes 1s a Zen Buddhist rosh1 (master). 

Bà nói, “Thiên đã giúp bà trở nên một người Công giáo 
tốt hơn, và ngược lại”, (một người Công giáo tốt là một 
người biết thực hành thiền). [She says, Zen has made her a 
better Catholic, and vice versa ]. 


Bà dạy Thiền và Yoga rất hiệu quả trong các nhà tù tại 
Anh (86 nhà tù), tại Canada và Phi Luật Tân. Tại Phi, thời TT 
Marcos, nhà tù giống như một hầm địa ngục chứa 10.000 tù 
nhân gần như trần truồng, ngồi trong những cái rọ bân thiu 
riêng biệt.” [“hellhole” where 10,000 nearly naked prIsoners 
sat in filthy individual cages|. 


Bà nói “Dạy yoga và thiển là làm cho thân yên tâm 
lặng, và kết quả thấy rõ” [The yoga and meditation taught 
are a practIce of “silent body, silent mind,” and apparently 
1t works]. 


Soeur Thiên sư Elaine MacInnes.®) 


Những thành tựu ngoạn mục bất ngờ (sfnning success), 
bà đã dùng Thiền, đưa các tù nhân “từ một tâm trạng giận 
dữ, suy nhược, trầm cảm...thành những người mạnh khỏe 
đột biến bắt thần đây hứa hẹn” [ffom an angry, enervated, de- 
pressed person Info ... Ï saw them come out oŸall therr Jerkings 
(from the shock treatment) and they became productive |. Do 
vậy, năm 2001 chính phủ Canada, tặng bà Huy chương Cao quý 
về hoạt động nhân đạo. (In 2001, Sister Elaine was awarded the 
Order of Canada for her humanmifarian work). 


8. http:/www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2 I23,0,0,1,0#. 
UodS4OL92z4 


128 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 








SỬ DỤNG THIỀN CHO SỨC KHỎE 


Tại Mỹ, năm 2007, một cuộc thăm dò trên cấp nhà nước 
cho thấy, 12 tháng trong năm 2007, có 20 triệu người lớn và 
725.00 trẻ em ngồi thiền vì sức khỏe. Chủ yếu gồm các bệnh 
như: Lo âu, đau nhức, trầm cảm, căng thắng, mất ngủ, các 
triệu chứng thuộc tâm thần hoặc cơ thẻ, liên hệ đến những 
bệnh kinh niên như tim, sida.”) 


Thông tin cũng cho thấy, nhiều lớp Thiền Yoga được tổ 
chức trong các cọng đồng thiểu số có lợi tức thấp đề chữa 
bệnh đau lưng. 1.7.2013. 


Nhiều nhân vật quan trong khác như Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp cũng ngồi thiền, cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clin- 
ton được BS khuyên nên ăn chay và ngồi Thiền để chữa bệnh 
tim. Tổng thống Obama cũng là một thiền giả. Nhà công 
nghiệp vĩ đại thế giới, Steve Jobs, người sáng chế Iphone, 
Ipad, là một thiền sinh... 





Thế giới đang tích cực chuyên mình và đi xa hơn là, 
nghiên cứu sự tương tác ảnh hưởng giữa Thiền và não bộ, 
nhằm biến đổi thế giới thành một nơi mà nhân loại có thê 
có được một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn [ “ 
to make the world a healthier, happler place” |. 


9. http:/nccam.mih.gov/ 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐÁT NƯỚC s 129 


Ngày 15.5.2013, sáu tháng trước đây, hai viện Nghiên cứu 
về Não bộ và Thiền tại Đại học Wisconsine-Madision với Ngài 
Đa Lai La Ma và một số tư tưởng gia xuất sắc nhất thế giới, tô 
chức hội thảo với đề tài đầy hứa hẹn và ngoạn mục: “Change 
your Mind, Change the World 2013 with the Dalai Lama!” 
“Thay đổi tâm, thay đổi thế giới với Ngài Đa Lai La Ma”. 





“Đức Thánh Thiện Đa Lai La Ma và 8 nhân vật trong số những tư 
tưởng gia được kính trọng nhất thê giới” (His Holiness, the l4th Dalai 
Lama and some oƒthe worldš most respected thought leaders ) 


TÓM LƯỢC 

Qua các trình bày trên, chúng ta có được một bức tranh 
khá cụ thê đê chứng minh răng: 

1. Thiền có khả năng chữa trị bệnh tật, nhất là các bệnh 
thuộc tim mạch, thân kinh, và làm ngưng sự phát triên của 
bệnh sida. 

2. Mặc dù Thiền không hoàn toàn thay thế thuốc, nhưng 
một sô trường hợp, thậm chí Thiên còn công hiệu hơn thuôc. 

3. Thiền có khả năng làm cho con người, nhất là thanh 
niên, sinh viên học sinh thông minh hơn, mạnh khỏe và sông 
có hạnh phúc hơn. 


130 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


4. Thiền làm cho con người bớt nóng nảy giận hờn, bớt 
tham lam trộm cắp, bớt lo âu sợ hải, có một đời sông ý nghĩa 
và nhân hậu hơn. 


5. Các thí nghiệm thiền tập trong các nhà tù mà nhiều 
quốc gia áp dụng, nhất là sự hướng dẫn đầy nhân hậu và đúng 
phương pháp của Thiên sư người Canada, Sơ Elain MaclInny, 
là một trong những bài học rất quý giá. Từ đó, chứng minh 
rằng, nếu thiền đến với quần chúng, thì các tệ nạn xã hội và 
bạo động sẽ giảm, và an ninh quốc gia sẽ tăng mà không tốn 
một chỉ phí nào đáng kể. 


6. Thiền cũng góp phần làm tăng trưởng đạo đức trong xã 
hội, vì Thiền là Tứ Vô Lượng Tâm, phát triển các đức tính tốt 
đẹp: Từ, BI, Hỷ, Xả. Thiền cũng là Tám Cách Hành Hoạt Tốt 
cho nhân quần xã hội. 


Một nước Nhật văn minh giàu mạnh và dân chúng có 
nhiều đạo đức và an lạc, có thể, cũng bắt nguồn từ việc đưa 
Thiên vào xã hội. Vô số những sản phẩm Thiền đầy ắp khắp 
nơi như, vườn thiền (zen garden), thiền đường, thiền thất, 
thiền phòng, thiền cảnh, thiền trà, thiền đạo, thiền thơ, thiền 
họa, thiền tọa, thiền thư pháp, thiền du lịch, thiền võ sĩ, v.v... 


Việt Nam chúng ta đang có một sô vân đê bât cập: 

1. Đạo đức xã hội đang xuông cập, 

2. Đời sông kinh tê chưa đủ mạnh, lợi tức hàng năm còn 
yêu kém so với các lân bang, 

3. Y tê và an sinh xã hội cân cải tiên, bệnh viện quá tải, 
viện phí cao so với lợi tức của đa sô người dân, 

Qua những thành tựu và lợi ích thực tê to lớn của Thiên, 
đã được khoa học gia và y giới quôc tê thí nghiệm lâu dài và 
xác minh. Việt Nam chúng ta nên chăng? tích cực đón nhận 


THIÊN VÀ CANH TÂN ĐẤT NƯỚC s 131 





các khám phá này, bằng cách nhanh chóng thiết lập Viện 
Nghiên Cứu THIEN SỨC KHOE đê tạo cơ hội cho dân giàu 
nước mạnh xã hội văn minh phú cường. 

Viện sẽ tách rời Thiền ra khỏi màu sắc tôn giáo, và huấn 
luyện chuyên viên am tường Thiên sức khỏe đê đưa thiên 
vào tât cả các bộ, các ngành, các công sở, trường học, bệnh 
viện, bệnh xá... 

Nếu có VIỆN THIÊN SỨC KHỎE, chúng ta có thể tránh 
được tình trạng hành thiên theo cách tự biên chê, đôi nhãn hiệu, 
thiêu phương pháp, gây tai hại cho sức khỏe của quân chúng. 

Thiền Sức Khỏe sẽ trở thành một mẫu số chung mà 
những người khác biệt tín ngưỡng, có thê thân cận với nhau 
qua việc sử dụng Thiên đê chữa trị bệnh tật. 

Có lẽ đây là con đường ngắn nhất, ít tốn kém nhất mà 
hiệu quả cao nhât cho việc canh tân đât nước, phát triên xã 
hội, đoàn kết tôn giáo đê quôc gia ngày càng giàu mạnh. 


xkk 


THIÊN VÀ SAC ĐẸP 
(Meditation and Bequty) 
Hồng Quang 


Dân giàu nước mạnh xã hội văn minh phú cường khó có 
được, nếu người dân có nhiều bệnh tật, ngân sách chi tiêu y 
tế quá cao, đội ngũ sản xuất ốm yêu, học sinh sinh viên gầy, 
trí thông minh chưa đạt, đạo đức xã hội xuống cấp. Mà thiên, 
theo sự nghiên cứu của các khoa học gia và y giới quốc tế 
trong đó có người Việt chúng ta đều xác nhận, thiền có khả 
năng giúp cải tiến phần lớn các bất cập nêu trên. Đó là trọng 
tâm của bài viết gần đây “Thiên và canh tân đất nước”. 

Thiền có thê cải tiễn được sức khỏe, làm cho con người 
đẹp hơn, thông minh hơn, sống có hạnh phúc và trường thọ 
hơn, đã được trình bày trong cuốn “Thiển và những lợi ích 
thiết thực”, tái bản nhiều lần, và mới đây là bản in Xuân 
2013. Nay, kính mời quý độc giả tìm hiểu một đề tài mới: 
THIÊN VÀ SẮC ĐẸP. 

Nhan sắc, không chỉ giới hạn cho riêng phái liễu yếu đào 
tơ mà còn cả nam giới nữa. Sắc đẹp rất ảnh hệ đến vấn 
đề ngoại giao, nghề nghiệp và cuộc sống, v.v.. 


THIÊN LÀM CHO CON NGƯỜI ĐẸP HƠN. TẠI SAO? 


Trong cuôn “Sức đẹp hải ra tiên”. Tại sao người có ngoại 


134 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 




















hình hấp dẫn thì dễ thành công hơn?” (Beauty Pays: Why 
Attractive People Are More Successfiul?), Tiên sĩ Daniel Ha- 
mermesh, giáo sư kinh tế tại đại học Texas TP. Austin Mỹ, 
cho thấy, ai đẹp thì người ấy có thê kiếm thêm được từ 3-4% 
lợi tức so với những người cùng hạng nhưng có nhan sắc 
trung bình. Tổng số tiền kiếm được rất lớn, 230.000 ngàn mỹ 
kim kê từ lúc tuổi được cho phép làm việc đến lúc về hưu, 65 
tuổi. Và một người có nhan sắc trung bình cũng kiếm được 
140.000 mỹ kim nhiều hơn, so với người xấu trai hoặc xấu gái. 


Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, một người vui tính 
(personal pleasure) không những có thê kiêm được nhiêu tiên 
hơn mà có thê kiêm được người bạn đời đẹp và lương cao. 


Những chính khách dễ nhìn cũng kiếm được nhiều phiếu 
của cử tri. Bà Yingluck Shinawatra, Thủ tướng Thái lan. 


Thầy giáo có ngoại hình đẹp thì học sinh và sinh viên 
thích học hơn.) 


Qua hai nhiên cứu vừa dẫn, chúng ta có chứng cứ đề biết 
ngoại hình dễ nhìn đã ảnh hưởng như thế nào đến nghề nghiệp, 
cũng như dễ thành tựu hơn về mọi mặt trong cuộc sống. 


Phần lớn, quý cô quý bà, có thể thiếu thức ăn trong nhà 
nhưng mỹ phẩm thì lúc nào cũng có sẵn. Chí ít trong bóp 
luôn có hộp phấn thoa da và cây son cho làn môi đỏ. Có thể 
nói, không có phái đẹp thì không những kỹ nghệ mỹ phẩm 
phải đẹp mà các tiệm áo quần cũng lặng lẽ ra đi. 


1. Google: Dr. Daniel Hamermesh, “Beawfy Pays: Why Atractive 
People Are More Successƒul?”. 

2. Google: The New York Times, Sunday Review. The Original Pages 
“Gray Matter Ugly? You May Have a Case” By DANIEL S. HAMER- 
MESH, August 27, 2011. 


THIÊN VÀ SẮC ĐẸP s 135 





Cách nào giúp chúng ta có được một ngoại hình tương 
đôi quyên rũ mà không tôn tiên, hoặc tôn rât tôi thiêu? 


Thiền có khả năng trả lời câu hỏi ấy. 
Dưới đây là một số phương pháp cần biết để có thê làm 
cho mình đẹp hơn: 


1. Một tâm hồn đẹp sẽ mang đến một ngoại hình hấp dẫn. 


Vì đa số ai cũng bận rộn, giả thiết mỗi ngày chỉ có thê đề 
giành khoảng 40 phút cho hai lần ngồi thiền. Thời lượng này 
quá ít so với thời gian còn lại trong ngày là 23 giờ 20 phút. 
Do đó, các chuyên gia lão luyện trên trang mạng đề nghị, 5 
yếu tố cần có trong mỗi người để tâm chúng ta được an lạc, 
và sự an lạc này sẽ góp phần làm gia tăng sắc đẹp. 


Năm yếu tô ấy là yên lắng (czim), biết ơn (grz/e/fi:l), trong 
sáng (c/ear), thảnh thơi (s2onfaneows) và chia sẻ (caring) với 
người xung quanh.®) 


Truyền thống tín ngưỡng Tây phương cũng dạy: “Bác - 
vị tha, tình huynh để”. Tín lý Đông phương là “?ờ, bi, hỷ, q” 
thương người, giúp tha nhân bớt khô, thông cảm, không cố ấn 


Tập sống với các đức hạnh nêu trên, thiền gia gọi đó là 
“Thiền chánh niệm trong hành động” (Mindƒfulness medita- 
tion in action). Có nghĩa là, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, 
ăn, làm việc... chúng ta luôn giữ tâm an lạc hướng thiện, yêu 
đời và yêu người. Một tâm tư thiện lành như thế sẽ góp phần 
cải tiến sắc đẹp rất đáng kể, mà chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong 
các phần kế tiếp. 


3. Meditation In Action: Š Ways Mindfulness Can Help You Discover 
Inner Beauty (PHOTOS) by Headspace. 


136 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 




















2. Thiền cho làn da đẹp 


Theo sách, “Ä#eđitation ƒor Beautiful Ski”,® một làn da 
đẹp, nhìn trẻ hơn 10 tuổi, không phải có được nhờ giải phẫu 
thâm mỹ hoặc massage da mặt, mà đạt được do thiền. Bài 
báo viết, theo các chuyên gia trên thế giới, thiền là một trong 
rất Ít phương pháp thực tập làm giảm căng thắng, giúp đa trẻ 
lại, và chuyên hóa các tế bào bị xuống cấp. 


Thực tập đúng cách và đều đặn, thì thiền tựa như một 
liều thuốc chống lão hóa, tây rửa da và làm cho ngoại hình 
trẻ ra. (7e eƒJect oƒmeditation, when pracficed properly and 
consistently, is like an anfi-aging pHH that cleanses your skin 
and physical rejuvenafes your complexion). 


3. Tại sao thiền có được những công hiệu quý giá ấy? 


- Thiền giúp tâm được nghỉ ngơi, từ đó tạo ra những dưỡng 
chất tiềm tàng trong cơ thể và phát sinh những tỉnh chất mới. 
Những năng lượng tiềm tàng này đi đến các tế bào và các mô 
thần kinh da và, từ từ biến thành một dưỡng chất nuôi da. 


- Theo bài viết, những bậc thầy trong truyền thống Đông 
phương như các nhà Đạo học, lúc chú tâm phát minh phương 
pháp làm cho cơ thê con người được trẻ trung, đều đưa đến 
kết luận rằng “Thiên là phương pháp tốt nhất chữa trị được 
bệnh tật, chồng lão hóa và giúp ta có một ngoại hình đẹp, và 
trẻ hóa làn da tối đa” [Taoists (?) since they ve ƒocused on 
creating techniques that youthen your physical body -- have 
come fo the conclusion that meditation is the besf way fo 
heal disease, deƒfeat aging and help you look your very best, 
including rejuvenating your skin to maximum bequfy]. 


4. (Meditation for Beautif,l SKin), 182 trang, Ebook có bán trên mạng. 


THIÊN VÀ SẮC ĐẸP s 137 





- Thiền cũng giúp giảm cân, tránh căng thăng (s/ress) và 
phát triên một vóc dáng đẹp hơn. (Meditation helps you lose 
weight, get rid oƒ stress and develop a more beaufiful shape). 


4. “Thiền có thể làm cho bạn đẹp hơn không?” Đó là 
tựa đê của một bài việt khác trên mạng như được trình bày 
dưới đây.®) 


Tác giả cho biết, kỹ nghệ sắc đẹp của Mỹ mỗi năm đến 60 
tỉ mỹ kim. Một số tiền rất lớn. Trong lúc, có rất nhiều phương 
thức cho một lối sống cân đối thích hợp cũng mang đến một 
ngoại hình hấp dẫn mà hầu như con người chưa quan tâm 
đúng mức. Đó là thiền. Nhưng có chắc thế không? Tác giả 
bài viết đặt câu hỏi, và nhận định: Đẹp chỉ là một lớp vỏ bên 
ngoài, nhưng thực tế là nó đi sâu hơn (beawfy is only “skin 
deep” but it actually goes deeper). 


Báo tiếp, muốn ngoại hình đẹp, điều trọng yếu là bên 
trong, lục phủ ngũ tạng, phải khỏe mạnh. Rõ hơn, cơ thê, 
tâm tính và cảm xúc phải lành mạnh. Thiền là một phép lạ 
cho các lĩnh vực này mà không tốn một xu nào. Tại sao vậy? 


Vì thiền làm cho tim mạnh khỏe, máu huyết lưu chuyên 
đến các tế bào da làm cho đa trở nên ấn tượng. Nhiều nghiên 
cứu cũng cho thấy hành thiền đều đặn thì hệ miễn nhiễm gia 
tăng. Bên trong khỏe mạnh, bên ngoài hồng tươi. Đó là một 
trong những lợi ích của thiền. 


Chúng ta biết rằng lúc căng thăng xảy ra, não bộ nhận biết 
tình huống này đề phản ứng chống lại hoặc bỏ chạy (giữ or 
light). Lúc ấy chất hóa học cortisol được tiết ra làm cho 
khuôn mặt nổi mụn (zcze) và mập, mỡ tích tụ những vùng 
khuyết và ngay cả hai căng chân. Thiền làm giảm căng thắng 


5. HealthFashionBeauty.com 


138 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


nên chât cortisol biên mât, mụn cám, mụn cóc, béo phì được 
cải thiện, mang đên một ngoại hình xinh đẹp (/ook greai). 


“Thiền cảm xúc” (Emotional meditation) có thê cải tiễn 
thái độ ứng xử, bên cạnh đó làm giảm căng thăng giúp nhận 
thức được cuộc sống hiện tại, tin tưởng vào chính mình và 
vui vẻ hơn. Một người có nhiều hạnh phúc thì người ấy có 
những nụ cười an lạc. Do đó, người ta thường nói khuôn mặt 
đẹp, không thể thiếu một nụ cười. Có øÌ gợi cảm hơn và đẹp 
hơn lúc có một nụ cười duyên và từ ái. Nhiều lúc nụ cười này 
làm cho người lén nhìn, đêm về trằn trọc khó ngủ! 

Có lúc nào bạn nhìn khuôn mặt của những người hành thiền 
đơn giản và đều đặn? Bài báo viết, nhìn vào các Tăng Ni Phật 
giáo chăng hạn, họ không bao giờ trang điểm, nhưng họ luôn 
có một khuôn mặt đẹp và rạng rỡ khó so sánh (Look a Buddhist 
monks and nuns ƒor exarnple. None oƒthem wear cosmefics, buf 
they have a bequfy and radiance in their ƒaces that is uuưunaíched). 

Chúng ta thường đi tìm sắc đẹp bên ngoài, nhưng quên 
rằng sắc đẹp đến từ bên trong do thiền mạng lại. 

Mặc dù không đến từ trong chai hoặc từ hộp đựng đồ trang 
điểm, nhưng thiền có thê làm cho chúng ta đẹp hơn từ tỉnh thần 
đến thể chất. Không thê có một loại đưỡng chất nào cho sắc đẹp 
mà thiếu thiền. (No beauty regiment should be without ¡!). 


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THIỀN (The Benefits of Meditation) 
“Quá căng thắng, làm việc nhiều, quá mập w?” 
Bà trả lời: “Bạn hãy quên đi những câu hỏi ấy và nên thiên”. 


Theo bà Shelley Levitt, thiền có 5 lợi ích:9 


6. Shelley Levitt, “Le & Beaufy weekly”. 


THIÊN VÀ SẮC ĐẸP s 139 





1. Thiền giúp cải tiến thái độ và sức khỏe 

Những thí nghiệm về sự tăng trưởng cơ thể cho thấy, mỗi 
ngày để dành một thời gian ngăn, ngôi yên lặng và thở là 
một trong những cách tốt nhất và dễ nhất đề cải tiến thái độ, sức 
khỏe và ngay cả ngoại hình. (7aking a short break every day jusf 
fo sit quietly and breathe is one oƒ the best and easiesf ways fo 
improve your mood, your health and even your looks). 


2. Thiền có thể làm cho con người thông mỉnh hơn 


Nhờ sự tập luyện hằng ngày làm cho cơ thể tốt hơn. Cũng 
thế, thiền làm cho não bộ tốt hơn. Sau vài tuần tập luyện đều đặn, 
bạn sẽ thấy sự tập trung, nhận thức rõ ràng và sự tỉnh táo được 
cải tiên. Chụp hình não bộ của những người hành thiền (brain 
scans oƒ meditators) cho thấy, não bộ sản xuất ra nhiều làn sóng 
gamma, đây là một loại điện từ chính dùng để tập trung, ghi nhớ 
và tạo thành những liên hệ giữa các phần khác nhau của não bộ. 


3. Thiền làm giảm căng thắng: Thực hành thiền hằng 
ngày bạn có thể tự rèn luyện đề thay thế tình trạng phản ứng 
chống lại hay bỏ chạy (/igứ or /ligh?), điều mà BS. Herbert 
Benson tại Đại học Harvard gọi là “hiệu ứng của thư giãn” 
(relaxafion response). 


4. Thiền cải thiện làn da: Thí nghiệm cho thấy, vảy nên 
(psoriasis) làm bệnh nhân ngứa và da nổi vảy, lúc chữa trị 
bằng tia tử ngoại màu tím, cùng lúc họ được cho nghe nhạc 
thiền, kết quả bệnh nhân được chữa lành gấp 4 lần nhanh hơn 
so với người không nghe nhạc thiên. 

Tại sao vậy? 


Vì thiền kích hoạt khả năng tự chữa của cơ thê đồng thời 


7. Nguồn: Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. 


140 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 














làm giảm căng thắng vì, căng thăng có thê làm cho bệnh vảy 
nên bùng phát hoặc mặt nổi mụn. 


5. Thiền làm giảm cân? (⁄edifation may help you lose 
weighf?). 

Câu trả lời là không? Vì thiền không thê làm gì khác hơn 
nếu bạn cứ tối nào cũng ăn cả “đống” kẹo chocola. Nhưng 
thiền có thể giúp bạn tự nhận thức (ø se#awareness) đề 
không còn vô ý (øwind!/ess) ăn từng ký chocola. Trong một 
cuộc thí nghiệm cho thấy, những người nhậu nhẹt say sưa 
nhưng có hành thiên, thì tỉ lệ giảm ăn của họ hơn một nữa 
(bimge eaters who practiced meditation cut their incidences 
oƒ overeating by more than ha{/. Thí nghiệm này cho thấy, 
những người nhậu say sưa, có thê tự động hạn chế việc ăn 
uống quá độ nếu họ hành thiền. 


12 CÁCH LÀM CHO DA ĐẸP ỨNG HỒNG TỰ NHIÊN® 


1. Thiền càng nhiều, sắc đẹp càng tăng (The more you 
medHtate, the more you radIiate). 


2. Sắc đẹp là một hiện tượng bên trong. “Sắc đẹp không ở nơi 
đổi tượng, không Ở trong con người, ngay cả không phải trong 
mắt của người ngắm. Nó năm ở trong tâm chúng tđ” [says Sr1 
Sri Ravi Shankar,] “và sắc đẹp này nằm trong từm phản ảnh tự 
nhiên như tia sáng tửng hông (radiance) chảy đến khuôn mặt". 


3. Mô hôi: Nên đi bộ cho ra mồ hôi để máu huyết dễ lưu 
thông. Nhớ tăm nước mát sau đó. 


§. Inspired by Sri Sri Ravi Shankar”s wIsdom talks. 

Based on inputs by Bharathy Harish, SahaJ Samadhi meditation 
Course Teacher and Dr. Nisha Manikanthan, Ayurvedic Expert. 

Experlences of True Beauty. 


THIÊN VÀ SẮC ĐẸP se 141 





4. Luôn quán chiếu hơi thở. Mỗi lúc thở sâu, những độc 
tô sẽ thoát ra ngoài, làm cho toàn cơ thê được thông thoáng, 
làn da tươi trẻ và đây sinh lực. 


5. Nên biết làn da và thức ăn. Da khô hay dầu. Cơ thể cần 
những thức ăn gì? Nhiều rau, củ, quả, Ít dầu mở, ít đồ chiên, 
Ít cay và mặn. Những yêu tố nầy góp phần vào việc tăng gia 
sức khỏe và có một làn da mịn, dễ nhìn. 


6. Mỗi tuần nên dành một thời lượng ngắn cho làn da. Thoa 
vài chât dâu thích hợp như dâu nước dừa, dâu quả hạnh nhân 
(ahnond). Đây là hai trong những chât dưỡng da hữu hiệu. 


7. Thần chú của sắc đẹp (beawfy manmra): Bài báo đặt câu 
hỏi: “Phải chăng thở đúng cách, có thể làm cho bạn khỏi bị 
tàn nhang và mụn nhọt? Câu trả lời: Đúng vậy”. (Do you 
think breathing rieht could rid you oŸ spofs and pimples? 
Ÿes, iís true). Vì lúc cơ thê được thư giãn thì những kết quả 
bên ngoài như nỗi mụn, nỗi ban do căng thắng sẽ được giảm 
thiểu. Thở đúng cách sẽ làm giảm các căng thắng chất chứa lâu 
ngày từ thân và tâm của chúng ta, mang lại sự cân bằng và hòa 
điệu các thể tạng của cơ thể. Thiền càng nhiều, ngoại hình càng 
rạng rỡ (7e more you meditate, the more you radiafe). 


§. Trong đẹp ngoài thanh. Người ngồi thiền có thể làm 
cho bên trong lẫn bên ngoài tươi đẹp...mà không cần trang 
điểm (Meditators shine from within and without ... oflen with 
riddance to make-wp). 


9. Yên lặng là vàng (Silence ¡s fruly golden). Yên lặng 
duy trì được nhiều năng lượng. Ích lợi của im lặng, cộng với 
thiền, bạn sẽ ngạc nhiên, vì hai thứ này sẽ mang đến cho bạn 
một làn da rực rỡ. 


10. An tâm bằng mỌI giá: nếu bạn không vui, bạn giận 
hờn, chán nản hoặc buôn, thì khuôn mặt dĩ nhiên là không 


142 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


đẹp chút nào. Do vậy, luôn giữ cho mình một tâm hôn an lạc 
và vui vẻ, không nên lay chuyên. Muôn được vậy, thiên là 
con đường duy nhât và cân thiết. 


11. Tại sao không: Chúng ta phải bám chặt hành trình của 
cuộc sống đừng đề bị nhăn và nám da. Nhìn thấy đẹp thường 
đồng nghĩa với nhìn thấy trẻ, và cảm giác thấy trẻ thì nhìn 
cũng thấy trẻ. Thiền giúp làm chậm tiến trình của tuổi tác 
một cách tự nhiên và duy trì sự trẻ trung tươi đẹp. 


12. Hãy uốn nắn những cơ bắp của khuôn mặt: Bạn cần 
một cái gì đó để hoàn thiện sự dễ nhìn. Sự mim cười (your 
smile). Trong lúc chúng ta tốn phí nhiều thì giờ, sức lực và 
tiền bạc để cung phụng cơ thê và nhan sắc, nhưng quên phát 
triển niềm vui và hạnh phúc bên trong. Vì vậy, hãy mỉm cười 
nhiều hơn, bạn được đẹp và làm cho thế giới đẹp thêm. 

Chúng tôi không nói dối đâu, những đề nghị này có thê 
thành tựu được, bài báo viết như thế. 

Trong cuốn “The How Oƒ Happiness”, giáo sư Sonja Ly- 
ubomirsky sau nhiều năm nghiên cứu cho thấy, di truyền cha 
mẹ cho con là 50% theo hình chiếc bánh bên dưới (màu đỏ). 





Đánh Hạnh Phúc 





THIÊN VÀ SẮC ĐẸP se 143 





Con tự tạo thêm 40 % (màu xanh). Hoàn cảnh chiếm 10 
% (màu vàng). 


Do đó, nếu cha mẹ có một đời sống hạnh phúc an lạc nhờ 
thiền, thì đứa con sẽ có thê được ảnh hưởng 50%. Tự nó, bắt 
chước cha mẹ sống đời đạo hạnh thì nó có thêm 40%. Tổng 
cộng là 90%. 


Như thế, đứa cháu sinh ra có cơ hội gần như mong muốn; 
đẹp, thông minh, đạo đức. Do đó, thiền có thê tạo cho thế hệ 
thứ ba một dân tộc hầu như hoàn hảo? 

TÓM KẾT 

Sắc đẹp ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả các ngành 
nghề và cuộc sống của chúng ta. Kỹ nghệ sắc đẹp của Mỹ 
mỗi năm đạt đến 60 tỉ mỹ kim. Điều đó cho thấy sắc đẹp cần 
thiết đến đường nào. Nhưng sắc đẹp không đến từ bên ngoài 
qua một lớp mỹ phẩm phủ lên những làn da nám và nhiều 
mụn nằm bên dưới lớp phấn son. 


Làn đa không đẹp tự nhiên và lâu dài vì phần lớn do tâm bất 
an, buôn phiên, giận hòn, lo âu sợ hãi... Tình trạng này làm cho 
chât cortisol tiệt ra, làm cho da bị sân sùi, nôi mụn và nám... 


Thiền có khả năng giúp con người thư thái hết căng thắng 
để cơ thể được khỏe mạnh, tái lập quân bình tâm và thân, các 
dưỡng chất được phục hồi làm cho con người có một làn da hấp 
dẫn, mái tóc óng mướt. Đó phải chăng là một trong những trợ 
duyên cho cuộc hành trình trong thế giới ta bà này? 


Chúng ta đừng quên câu ca dao cần nhớ, “7i gó 3 hơn tốt 
nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Thiền có 
thể giúp chúng ta đạt được hai loại sắc đẹp ây. Đẹp nết, đẹp 
người và có một nụ cười an lạc tươi trẻ. Đó là hành trang có 
thể giúp chúng ta dễ thành tựu ước muốn trong trường đời. 


144 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Trên đây là những gì tôi nghiên cứu qua sách, báo và 
mạng. Quý vị có thể tìm hiểu và bổ túc thêm để tránh lạc 
dẫn, nếu có. 

Chúc quý vị tâm và thân được an lạc đẹp đế, để quốc gia 
có một dân tộc thêm nhiêu ân tượng và phú cường. 


3k3ksk 


THIÊN & TRƯỜNG HỌC 


(Meditation and Fducafion) 


Hồng Quang 





Trường Mân non Trẻ thơ, Quận Tân Bình, TP. HCM. (Wietnam.net) 


Ngày nay từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, từ châu Mỹ La 
tinh đến Phi châu..., có vô số trường đã và đang dạy thiền cho 
học sinh từ các lớp Mầm non. Nhiều thí nghiệm của các chuyên 
gia, của các trường và kết quả như thê nào về việc đem thiền vào 
trường học, mời quý độc giả tìm hiểu qua bài viết này. 

A. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐỐI VỚI HỌC SINH 


Theo tô chức David Lynch Foundation, tổng quát, thiền có 
ba lợi ích chính: Cải tiễn việc học, giảm căng thăng và giảm bạo 
động. Với khẩu hiệu “77h lặng sẽ đổi đời” (Quiet Từne chang- 
es lives), “chuyển đối đời sống, chuyển đổi học đường, chuyển 
đổi người hàng xóm và xã hội” (it will transform our societ)). 


146 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Chúng ta sẽ thấy những lợi ích khác do áp dụng thiền vào 
trường học, từ San Francisco (Cựu kim sơn) miền Bắc Cali- 
forma, Mỹ, đến các trường học tại miền Đông như Detroit, 
Connecticus, Washington DC.... 


Ông James S. Dierke, Viện phó điều hành các viên chức 
phụ trách trường Liên bang tại Mỹ, phát biểu, “Thởi gian 
tĩnh lặng” là một chương trình có ảnh hưởng tốt nhất mà tôi 
chưa từng chứng kiến qua 40 năm trong lãnh vực giáo dục. 
Sự tĩnh lặng nuôi dưỡng các học sinh, và cung cấp cho chúng 
một dụng cụ giá trị rất lớn cho cuộc đời” (It 1s nourishing 
these children and providing them an Iimmensely valuable 
tool for life. (Jamie@)DavidLynchFoundation.org). 


Trang mạng này cũng cho biết, chấn thương do căng 
thắng tại các trường trong vùng dân cư có lợi tức thấp, là một 
thực tế xây ra cho hằng triệu trẻ em lớn lên trong bầu không 
khí bị đè nén vì nghèo, bạo động và lo sợ. Sự căng thẳng làm 
trở ngại việc học và xói mòn sức khỏe cả thể xác lẫn tâm hồn. 


Số thống kê cho thấy tình trạng thật đáng quan tâm: 


25 % tuôi vị thành niên bị chấn thương do những rối loạn 
tâm trạng bât an lo sợ (anxiefy đisorders). 


6.5 triệu trẻ em phải phân đâu với những cản trở khả năng 
học của chúng. 


Gần 3 triệu trẻ phải dùng thuốc chống bệnh “Khiếm 
khuyết chú ý hiểu động” (neariy 3 million children receive 
medication for ADHD). Tự tử là nguyên nhân thứ ba giết 
chết lứa tuôi teen. 

Theo thống kê, có nhiều học sinh bị nghiện ngập. Một 
trong 4 học sinh trung học được biếu tặng, được bán hoặc 
được cho Cần sa, ma túy bất hợp pháp ngay trong địa phận 


THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 147 





của nhà trường (given illegal drugøs on school properfy). Một 
trong 3 trẻ em bị nạn béo phì. 


Nhưng may thay, bên cạnh đó, thiền làm giảm 40% tâm 
tình buồn chán. Trong hai năm, giảm 65% tình trạng xung 
đột bạo động (65% decrease In violent conflict over two 
vears). Việc bỏ học giảm 86%. 


Không phải chỉ có học sinh bị căng thắng làm giảm khả 
năng học tập, mà căng thắng cũng làm cho giáo chức mất dần 
hứng thú và kiệt sức trong việc giảng dạy (High stress levels 
also damage teachers and educators, resulting im extremely 
high burnouf rafes). 


Việc áp dụng “chương trình tĩnh lặng” trong nhiều trường 
học cho thấy, không những điểm thi của các học sinh được 
tăng 10%, óc sáng tạo phát triển, mà ngay cả trí nhớ của các 
em cũng như giáo chức được tăng trưởng và giảm căng thắng 
kinh niên, gia tăng hạnh phúc và lòng tự tin (Greafer happi- 
ness, ƒocus and selƒ-confidenee). 


B. MƯỜI LÝ DO CẦN ĐEM THIỀN VÀO TRƯỜNG HỌC (10 rea- 
sons to bring meditation to your schools) 


Ngoài những lợi ích của thiền mà tổ chức của Tiến sĩ Da- 
vid Lynch vừa nêu trên, chúng ta cũng thấy mạng “Project 
Meditation. Org” liệt kê 10 lý do cần đem thiền vào trường 
lớp vì, thiền giúp học sinh giảm căng thắng, gia tăng khả 
năng tập trung chú ý ý, củng có trí nhớ, phát triển sự hòa thuận, 
cải thiện các mối quan hệ, đem đến một phương pháp giảm 
căng thăng lầu dài, đạt được một thời gian yên lắng suốt 
ngày, hồi phục sức lực... 


Trang mạng viết tiếp “Thiên làm cho học sinh giảm huyết 
áp, giảm căng thăng, giảm khả năng bị bệnh tìm mạch, giảm 


148 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 








những bắt hòa giữa các học sinh, gia tăng khả năng học tập, 
phát triển óc sáng tạo, điểm thi cao. Giúp học sinh biết kính 
trọng người khác, nhất là kính trọng giáo chức và nhân viên 
nhà trường, giúp biết cách đương đâu với những khó khăn 
hằng ngày và, những đề thi khó giải, giảm làn sóng não quá 
giao động... Ngoài ra, khoa học gia cũng đã từng xử lý cảm 
giác và chú ý, chứng mình: thiên làm gia tăng vỏ não vùng 
liên hệ chủ ý tập trung” (sclemtist have proven meditation 
increases the thickness oƒ the brain cortex...). Bài viết khuyên 
“...tất cả giáo giới nên đưa thiển vào trường học vì, đó là dưỡng 
chất của sự sống. Đỏ là nghệ thuật để có sự thư giản, khỏi bị 
căng thăng (stress). Lúc căng thăng được giảm con người hứng 
thủ làm việc, học sinh cũng vui vẻ thích học thay vì bỏ trồn” lạm 
dÌ] teachers should start including meditation in school). 


C. ĐẠI HỌC MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT (viết 
tắt: MUM) 


Đại học MUM có trụ sở chính tại Mỹ, và nhiều chỉ nhánh 
trên thế giới (Canada, Anh, Đức, Úc, Ân, Phi châu, Nhật, 
Nam Mỹ, Đông Nam Á châu, Bắc Ái Nhĩ Lan, Do Thái...). 


Vì thiền phát xuất từ tôn giáo Đông phương. Do đó, hầu 
hết những cá nhân hoặc tổ chức đều cố tách thiền ra khỏi 
màu sắc tôn giáo đề tín đồ các tín ngưỡng khác có thể tập 
thiền mà không cảm thấy mất tự nhiên. 

Vì vậy, tổ chức của Tiến sĩ David Lynch dùng cụm từ 
“Thời gian tĩnh lặng” (Óuiet Time, viết tắt QT), Đại học 
MUM dùng từ “Thiền siêu vượt” (7anscendemtal Medita- 
ion), nhóm khác sử dụng “Thiền chánh niệm” (Mindƒfulness 
meditation)... Dù tên gọi có khác nhau nhưng tất cả đều là 


1. Nguồn: By Phil Tyson, Source: Project-Meditation. Org. 


THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 149 





thiền, phát xuất từ Phật giáo. Chứng cớ là Phật Thích Ca liên 
tục thiên định 49 ngày và đắc đạo. 


Kinh Phật có nhiều cuốn chuyên dạy về thiền như “kinh 
An ban thủ ý, kinh Đại niệm xứ, kinh Quán niệm hơi thở, kinh 
Tứ niệm xứ...” Có nhiều cách thực tập thiền, theo cách nào 
cũng được, miễn là định được tâm. 


Thiền nói chung, có tác dụng giúp người thực hành đạt 
được sự tĩnh lặng, yên lắng, có thêm nhiều nghị lực. Từ đó, 
con người năng động, thông thái, nhìn xa thấy rộng và kinh 
nghiệm hơn trong các sinh hoạt đời thường. 


Tôi định nghĩa Thiên là sự an lạc, chú ý tập trung tâm vào 
một đối tượng mà không suy nghĩ về một vấn đề nào khác. Từ 
định nghĩa này, tôi bỏ hai chữ siêu vượt sau chữ thiền đề dễ hiểu. 
Bồn câu hỏi đáp, giúp thấy rõ hơn về lợi ích của thiền: 

1. “Chức năng kỹ thuật của Thiên (siêu vượt) trong tiễn 
trình học tập như thế nào? 


Bác sĩ niệu học, Kulreet Chaudhary, bệnh viện ScrIpps 
Memorlial Hospttal trả lời: 


- “Kỹ thuật của Thiên là một đường lối dễ làm tan biến 
căng thăng, thăng tiên ý thức đây đủ và sâu sắc hơn cho hệ 
thông giáo dục hiện nay, nhờ hệ thân kinh hai chiếu của giáo 
chức và học sinh được nuôi dưỡng”. 

2. Có cuộc nghiên cứu nào cho thấy kỹ thuật của Thiên 
thực sự ích lợi cho học sinh và giáo chức? 

Bác sĩ Gary Kaplan, giáo sư khoa Thần kinh tại Đại học 
Hofstra University School of Medicine: 

- “Vâng. Những cuộc nghiên cứu rộng rãi được công bố 


trên tạp chí cho thấy kỹ thuật này làm phát triển sức khỏe 
toàn diện rất đáng chú ý, nếu bạn có thê đề ra ngày hai lần từ 


150 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


























15-20 phút là có thể làm giảm căng thắng và cho phép bạn 
có nhiều sáng tạo và động lực trong các hoạt động — bạn đã 
năm được chìa khóa cho một sức khỏe tốt hơn” (you have a 
key to better health). 


3. “Kỹ thuật của Thiền làm gì cho học sinh?” 


- Bác sĩ tim mạch, Cesar Molina, M.D., E.A.C.C. viết, 
“Thiên là một kỹ thuật tâm sinh lý giản đị được kiểm nhận 
khoa học, dễ thực hiện, và làm thăng tiễn sự phát triển não 
bộ. Kỹ thuật tâm thân đơn giản này là một dụng cụ quan 
frọng để nhà giáo dục hoàn thành mục đích tôi hậu của mình 
-nuôi dưỡng hệ sinh lý thân kinh để mỗi cá nhân có thể đạt 
được khả năng phát triển”. 


4. “Kỹ thuật Thiền có thể làm giảm căng thẳng để khỏi 
bị bệnh khiêm khuyêt khả năng chú ý; ADHD?” 


Tiến sĩ tâm lý thần kinh học, William Stixrud: 


- “Kỹ năng của Thiền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng 
trong việc làm giảm thiểu các vấn đề chán học, thiếu tập 
trung chú ý. Trong một số trường, Thiền đã đóng vai trò ân 
tượng trong việc giúp các em vượt qua ý muốn bỏ học, thiếu 
chú ý và tác phong đạo đức kém”. Tiêp theo là một loại thiên 
khác được áp dụng vào học đường. 

C. THIỀN CHÁNH NIỆM (Mindfulness Meditation) 

Theo the Universities website, Thiền Chánh niệm là thiền 
truyền thông đã được hăng triệu người thực hành qua hăng 
ngàn năm (/haf has been used by millions oƒpractitioners ƒor 
thousands oƒ years). 

Vài thập niên qua, các cuộc nghiên cứu khoa học cho 
thây sự lợi ích của Thiên chánh niệm, nên người ta thiệt lập 





THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 15] 


những chương trình thường xuyên để thực hành đều đặn 
trong trường vì lợi ích cho học sinh. 


Nhiều khoa học gia các bang khác tại Mỹ, làm việc chung 
với nhóm giáo sư Đại học Wisconsin, họ tìm thấy những ai 
thực hành Thiền chánh niệm hơn hai tháng (mỗi ngày hai 
lần. Mỗi lần khoảng 18-20 phút) là có khả năng đương đầu 
với các cấp độ căng thăng khác nhau và có khả thể ngăn chặn 
sự cạn kiệt năng lực (who engaged in a Mindƒulness pracfice 
over a period oŸ2 months have a greafter qbility to deal with 
their stress levels and are able to prevent 'burnouf`). 


Nghiên cứu gia của Đại học phát biểu “Những người thực 
hành Thiên chánh niệm cho thấy những sự giảm thiểu căng 
thẳng tâm lý, lớp học được phát triển có trật tự và lòng từ bi 
tự nguyện được gia tăng”.®) 


Những học sinh trung học thực hành Thiền mỗi ngày, kết 
quả, sô học sinh văng mặt giảm 25 %, học sinh bỏ học giảm 
gân 38 %. 


Năm 2012, ít nhất là có 91 trường trong 13 tiểu bang 
tại Mỹ thực hành thiên (4s o/'2012, at least 9] sehools are 
implementing meditation in 13 sfafes). 


D. CHƯƠNG TRÌNH THIỀN TẠI TRƯỜNG HỌC VÀ KẾT QUẢ 
(Meditation Programs in Schools and Outcomes) 

Nhiều cuộc nghiên cứu và thứ nghiệm thiền của vô số các 
nhóm chuyên gia, độc giả có thê tìm thây trên các mạng liệt 
kê ở cuôi bài.®) 


2. Theo University website, và video của Tiến sĩ Richard J. Davidson, PhD. 

3. (Flook et al. 2010), (Schonert-Reichl and Lawlor 2010; Napoll, 
Krech, and Holley 2005; Zylowska et al. 2008). 

Qua đó cho thấy nhiều trường học như Research in Richmond County 


152 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Một trong những thí nghiệm và so sánh quan trọng (từ 
năm 2007 đến 2011), xác tín, nhờ thiền mà học sinh trường 
Visitacion Valley (đường vẽ màu vàng, hình bên trái) bỏ học 
giảm 1⁄2. Trong lúc đó, vì nhiều trường học tại California 
thiếu chương trình thiền, nên toàn bang chỉ số học sinh bỏ 
học giảm rất ít (xem đường màu da cam hình trái). 


lê {1U §#£k$ l0&š PE# (06 §fUB(ME%+ i$'. (fRUá §ÊY &AÏ £§ 


Su%pgrti loi. 
D0 


CÀ 1. ải 


Oai 
đướpe+đd by 41% 


HN) h L H Ho, bi NÓ 
80L T£AE LEIIRS 





Hình bên phải cho biết học sinh trốn học toàn bang Cali- 
fornia gia tăng (đường màu da cam). Trái lại, học sinh trốn 
học của trường Visitacion Valley giảm đến 61 % (hình phải, 
đường màu vàng). (Infographic: Maili Holiman®9)) 


Một thí nghiệm mẫu về kết quả của Thiền được thực tập 


high schools in Augusta, Georgia, Mỹ, Another study from Ar1zona State 
University of first, second, and third graders In two elementary schools, 
A study in Western Canada In 12 elementary schools (Schoenert-Reichl 
and Lawlor 2010). 

4. Sources 

» San Francisco Police Department 

» San FrancIsco Unifed School District 

s California Dataquest. 


THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 153 





tại trường Sequoia Union High School District. Chương trình 
nhận được sự tài trợ 35 ngàn mỹ kim (Funded with $35,000). 


Ban điều phối có ba chuyên gia tâm lý trị liệu có mặt 
hai lần một tuần (/zee psychotherapists to be there twice 
a week for therapy sessions). Mỗi lần 18 phút cho các học 
sinh đã từng bị giam tủ và hoặc bị đuôi khỏi trường. Các em 
được hướng dẫn Thiền không mang màu sắc tôn giáo do các 
chuyên viên đã được huấn luyện. Học sinh ngồi yên lặng, 
nhăm mắt, tự do để sự chú ý tự nhiên dong ruôi ít dần, rồi yên 
lắng hơn (7Wice a day for 18 minutes). 


Thái độ của học sinh đối với chương trình tập huấn này 
đã được thay đổi từ lúc mới bắt đầu. Mỗi buổi sáng, ban 
quay phim tự do đến thu hình các khóa thiền. Một học sinh 
phát biêu, “Lúc đâu tôi thấy kỳ quặc và buôn cười. Tôi không 
quyết tâm thực tập. Nhưng Thiên đã giúp tôi nhiều vấn đề 
khó khăn tại nhà và kêm chế sự giận hơn” (I thought 1t was 
werrd and funny...”). Một học sinh khác nói “7; hiển là dược 
liệu của tô?” (Meditation 1s my medicine). 


Theo các dữ kiện tại Trung tâm Sức khỏe và Thành tích 
của Học trình, học sinh bỏ học được giảm xuống 1/2 trong 
5 năm. Học sinh trốn học giảm 61% trong 4 năm (7uaney 
rafes,...have dropped by 6Ï percenf). 


Một nghiên cứu khác, Thiền chánh niệm (Ä⁄ind ulness 
medifation) được dùng cho các học sinh lớp một, hai và ba 
do Đại học bang Arizona, Mỹ, thực hiện. Kết quả, học sinh 
được cải thiện năng khiếu chú ý, năng khiếu xã hội và làm 
giảm việc buồn chán lúc làm bài thi. 


Nhiều thí nghiệm tương tự tại miền Bắc Canada trên 12 
trường mẫu giáo cũng cho thây kêt quả tương tự. Cảm xúc 
tích cực và sự chú ý được gia tăng, thái độ hung hăng được 


154 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 








giảm (mindfulness educafion increased posiiVe emofions 
and aftention in class and reduced ageressive behavior). 


E. NÃO BỘ VÀ THIỀN TRONG TRƯỜNG HỌC (The brain and 
meditation in school) 


Bài báo ngày 16.12.2013, ông Leonardo L. Leonidas viết: 


“Chứng tôi chú trọng dạy học sinh chuyên mục 4 chữ R: 
reading, riting, rithmetic and research (đọc, viết, toán và nghiên 
cứu), mà không đề cập đến các vấn đề cần thiết như sự chú ý, tự 
kiềm ché, tĩnh thức, tích cực và hoạt động của não bộ. 


Người ta không để ý rằng, nhiêu người lớn tuổi mang lắm 
chứng bệnh bắt cập được bắt nguồn từ tắm bé. Cũng như 
không hè biết cụ thể sự liên đới giữa não bộ và việc học kém 
có tương quan chặt chẽ với nhau. 


Trường Renƒfew Elementary School tại Wancouver, Canada, 
thực hiện một thí nghiệm rất quan trọng. Học sinh trường được 
dạy những phương pháp thở đề gia tăng khả năng của bộ não 
nhằm giúp việc học tốt hơn (Children in thỉs school are taughf to 
do breathing exercises to enhance their brains `ability to learn). 


Tại lớp, khoa mồ xẻ và sự vận hành của não bộ, bao gốm 
việc dạy cho học sinh tâm lý tích cực là những chuyên mục 
của giáo trình. 

Ngày nay các giáo chức đổi mới việc tìm hiểu một học 
sinh bị căng thăng là do gia đình hay học đường. Tác động 
ấy làm cho bé học kém và có những thái độ thiêu cảm tình”. 

Năm 1960, một nghiên cứu rất đáng chú ý do nhà tâm 
lý học Walter Michel, và sau đó được thực hiện tại Đại học 
Stanford, Mỹ. 


“Nhóm của ông cho các em vườn trẻ bôn tuôi, một sự 
chọn lựa: 





THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 155 


a. Các em có thê lây và ăn liên một cái kẹo đường xốp 
(marshmallow). 


b. Nếu em nào đợi chờ khoảng 15 phút sau, thì các em ấy 
sẽ được môi em hai cải thay vì chỉ được một. Các học sinh 
được theo dõi cho đên lúc vào trưởng trung học. 


Kết quả cho thấy, các em nhóm đợi chờ lâu hơn để có hai 
cây kẹo thì đạt được điểm thi SAT (Scholastic Ássessimenf 
Test) cao hơn 210 điểm so với nhóm không đợi chờ. Nhóm 
này cũng có sự chủ ý tốt hơn lúc đến giai đoạn tuổi teen, và 
ít cho thấy kém tư cách và ít nghiện ngập lúc đến tuổi 30” 
(The four-year-old kids who waited longer and got the two 
marshmallows had higher SAT (Scholastic Assessment Test) 
scores and, on average, 210 poinfs]. 


Một nghiên cứu khác, tương tự như cuộc nghiên cứu vừa 
trình bày, được thực hiện bởi giáo sư tâm lý học, Terrie Mof- 
fitt, tại Đại học Duke Unmiversity, thành phố Dunedin, New 
Zealand. 1.000 trẻ em tham dự cuộc nghiên cứu này cho 
thấy, mối liên hệ mạnh mẻ giữa sự tự chế ngự và thành công 
(a sírong relationship between selƒ-confrol and suecess). Phụ 
huynh và giáo chức đánh giá, bằng cách cho điểm mỗi học 
sinh hai năm một lần, tuổi từ 3 đến 11, về mức độ quá hiếu 
động, tính bốc đồng, ưa gây sự, ngoan cố và ít chú ý. 


Kết quả, các nam và nữ sinh có điểm thấp thì sức khỏe 
có vấn đè, và lúc đạt đến số tuổi 32 các người này có khuynh 
hướng phạm tội hơn thành phần có điểm cao. Trong 500 cặp 
anh chị em cùng gia đình, nhóm nghiên cứu Moffitt tìm thấy 
những cặp ít tự kềm chế tâm tình thì thường gây xung đột 
tại trường, hút thuốc và phát triển những động thái chống lại 
xã hội (more likely to struggle in school, smoke and develop 
anfisocial behaviors). 


156 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Chúng ta nhận xét như thế nào về hai thí nghiệm trên? 
Tại sao nhóm học sinh đợi chờ 15 phút có những thành tựu 
tôt hơn nhóm kia? 


- Vì các em trong nhóm đợi chờ 15 phút có tâm hồn an 
lạc, có lòng từ bị, biết nhường nhịn, không sợ mình sẽ bị 
“mắt phần”. Quyết định của các em này là quyết định có chú 
ý trong tỉnh thức... Đó là thiên. 


Thí nghiệm việc cho các em điểm cao thấp... giải thích 
như thê nào? 


- Đời sống đạo đức thiện lành là thiền hành động. Đi 
đứng nằm ngồi, làm việc... tâm luôn an lạc không sân sỉ 
không tị hiềm... Ấy là thiền. 

Nói rõ hơn, không phải ngồi thiền mới gọi là thiền. Trong 
cuộc sống, ai có tâm thiện lành, hoan hỹ, an lạc, tĩnh thức 
(tức là thiền hành động) thì người ấy dễ thành tựu hơn những 
người đầy tham sân sĩ... 


Đưa ra những thí nghiệm rất cụ thê như thế, bài báo viết, 
để các giáo chức và cha mẹ học sinh thúc đây con em mình 
tham gia các chương trình thiền thở, thiền chánh niệm... và 
tìm hiểu sự vận hành của não bộ từ lúc các em mới bắt đầu 
vào lớp Mầm non. Bài báo viết, nêu các bạn đến thăm một 
trong những trường dùng chương trình MindUP (thiền), đĩ 
nhiên sẽ nghe tiếng học sinh thực hành phương pháp thở và 
học về sự hoạt động của não bộ (Jƒ you are to visit one oƒ the 
schools using MindUP, it is common to hear children doing 
breathing exercises and learning about brain ƒunction). 


Thở có tác dụng gì? Giáo viên hỏi lớp học. Một học sinh 
trả lời “7hở làm giảm hạch hạnh nhán và làm cho đổi thùy 
não bộ thông mình hơn”. 


THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 157 


_ MOTOR BACK 










FRONT  Anteror Cngưata 
(mottration)_ 


FROMTAL LOBE 


PARIETAL 
(planning) LOBE 


(mavameml) 
OCCIPITAL 
LOBE 
(vson) 


TEMPORAL 
LOBE 


(language) 


Doneotateral Pretrorrta | 
(executve & loqical) ¬. 


OWactary Bụlb 
Laleral Orbilolroala] -” “Đhpoalafhue : 


(a0g!ogri ae sociqU ` 
6imiofionial ñ&5pö2s8) Amygdala. ` 
[basic errotens) -„.. mOwesrserl) 
Hippocampus —¬¬ 
Entarhmal Córlex mérnory BRAIN STEM 
(meznory) ; (body basics) 





LIMBIG SYSTEM 

(1 calms your amygdala down”, a student replies. “l1 
makes your prefrontal cortex so much smar£er). Mặc dù chỉ 
mới mẫu giáo, nhưng các em này trông giống như những học 
sinh giỏi, đã học cấp 2. Chúng được dạy những phần khó 
khăn của não bộ, như vùng hãi mã (i„?ocampws, chứa những 
ký ức dài hạn, xa xưa), vùng trung tâm trí nhớ, hạch hạnh nhân 
(amygdala, chứa những ký ức ngắn hạn), vùng điều hành cảm 
xúc (emmofional cza?) và vùng võ não trước trán (prợƒronfal cor- 
fex, vùng cung cấp suy nghĩ và quyết định). 


Các trung tâm não bộ này liên kết với nhau. Lúc có sự 
căng thẳng, hạch hạnh nhân bị ảnh hưởng tiêu cực, tác động 
vào vùng hãi mã (/i„pocampws) làm cho năng lực trí nhớ 
bị mất bớt (...which then influence the hippocampus to lose 
SOI€ Hm€Inorÿ poW?). 


Báo viết tiếp, không cần phải nói, việc tập luyện hơi thở 
làm cho các tế bào giúp trí nhớ tăng trưởng, và việc chú ý 
vào hơi thở, các em học được cách chú tâm vào từng biến 
chuyển xảy ra, mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về 
các hiện tượng ấy. Các em cũng biết cách để kiểm soát tâm, 
kiểm soát hành vi và giảm lo âu (without thinking too much 


158 se THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


about them, and how to confrol their mind and behavior and 
reduce anxiefy). 


Một giáo viên, tại trường mẫu giáo, SIr William Van 
Horne Elementary School ở Vancouver, Canada nhận định: 


* Việc tập trung vào hơi thở đã giúp tôi làm tròn nhiệm vụ 
của một giáo viên vì tôi có một lớp học an bình hơn và chính 
tôi là một người được yên lắng hơn” (It helps me as a teacher 
because I have a calmer class and Iˆm calmer). 


Chương trình quán niệm hơi thở MindUP lúc đầu chỉ tại 
Vancouver, về sau có thêm 175 trường tại Canada, 75 tại Mỹ, 
7 tại Anh, 2 tại Úc và 1 tại Venezuela. [Bác sĩ Leonardo L. 
Leonidas (nonieleonidasó8§Œ) gmail.com)]. 


TÓM LƯỢC 


Nhiêu thế kỷ trước, Tây phương đi chiếm thuộc địa, lấy 
tài sản về làm giàu, mà nhiều quôc gia Á châu trong đó có 
Việt Nam là nạn nhân thảm khốc. Hơn 50 năm qua, nhiều 
trí thức và khoa học gia đã nghiên cứu và tìm thấy ở Đông 
phương có một “món hàng” vô giá khác rất bố ích cho nhân 
loại. Đó là thiên. 


Theo sự khám phá này, thiền không những giúp chữa 
được bệnh tật, làm cho con người đẹp hơn, thông minh hơn, 
sống lâu dài và sống có hạnh phúc hơn, mà thiền còn là 
dưỡng chất tốt nhất cho học sinh và tuổi trẻ. Nếu quốc gia 
nào biết và sớm áp dụng thiền vào học đường thì, một thế hệ 
kế thừa có thể có khả năng góp phần làm cho dân giàu nước 
mạnh xã hội văn minh phú cường. 

Thông tin điện tử toàn cầu cho biết bao năm qua, có rất 
nhiều quốc gia, nhất là các nước theo truyền thống Cơ đốc 
giáo đã đem thiền vào học đường. Kết quả rất bồ ích cho học 


THIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC s 159 





sinh, giáo chức và nhân viên như chúng ta đã thấy trong bài 
này. Tại Việt Nam, hầu như, chỉ có một “ “Irường Mẫn non 
Trẻ thơ”, tại Quận Tân Bình, dạy thiền cho học sinh mà thôi. 
Ngoài ra, có khoảng trên 30 trung tâm hướng dẫn Thiền sức 
khỏe. Có nhiều nơi kết quả rất tốt. Nhưng không ít những 
trường hợp người ngồi thiền bị tâu hỏa nhập ma®) vì, người 
hướng dẫn không những chưa đủ trình độ, thiếu hiểu biết về 
thiền cũng như thiếu kiến thức khoa học, mà còn pha chế 
thiền theo ý riêng. 


Phải chăng đã đến lúc, Nhà nước nên sớm mở Viện Ng- 
hiên cứu Thiền sức khỏe. “Bộ Giáo dục và Đào tạo” cũng 
nhanh chóng đưa thiền vào trường học, để học sinh có một 
đời sống lành mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần mà việc 
tốn kém so ra không đáng kể. Có thể, đây cũng là một trong 
những chương trình rất tốt cho việc chuyền hóa xã hội? 


LOẶO 


5. http:/⁄/JoJoJotran.blogspot.com/2013/04/tau-hoa-nhap-ma-khi-mo- 
luan-xa-6.html. 


THIÊN VÀ BỆNH VIỆN 
(Mecditation & Healthcare) 
Hồng Quang 


Thế giới đang sử dụng Thiền như thức ăn như nguồn 
sống, mà con người không thể thiếu trong cuộc đời thường. 
Bài liên hệ phần lớn đến nước Mỹ, nhưng đây là một quốc 
gia, được xem như, tân tiễn bậc nhất về khoa học kỹ thuật và 
ngay cả kinh tế nữa. 


Bài cung cấp thêm thông tin, vì lợi ích của con người, 
của bệnh nhân nên lăn ranh tôn giáo được giảm thiểu. Một 
số bệnh viện của Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo cũng áp dụng 
Thiền hoặc một số phương thức tương tự. 


Theo đài TV ABC7, mục Tin Thế giới tối ngày 10.5.2011, 
ông Dan Harris trình bày lợi ích của Thiền dưới dạng như 
một “2k show”. Bà Diane Sawyer dẫn chương trình cho 
biết, nhiều bệnh viện và trung tâm y tế sử dụng Thiền để bổ 
sung cho thuốc (/1ospitals, Medical Centers Ofjering Medi- 
tation, Integrative Medicine). 


Theo ông Harris, thiền làm giảm căng thắng, gia tăng hệ 
miễn nhiễm và người đẹp hơn. Có nhiều loại, nhưng y giới 
khuyên sử dụng loại thiền không cần phải thay áo, không 
thắp nhang hoặc theo nhóm tôn giáo. Trái lại chỉ cần ba động 
tác đơn giản: 


162 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


1. Ngồi thoải mái (Siing comfortably). 


2. Tâm dõi theo sự hít vào, thở ra (Forcussing your 
breathing in and owi). 


3. Lúc tâm tán loạn thì nhẹ nhàng đem tâm trở lại hơi thở 
(when your mìind wanders, just gently return to your breath). 


“Talk show” cho biết, thiền 30 phút mỗi ngày, sẽ làm thay 
đổi não bộ, hai vùng chứa sự tỉnh thức, từ bi và an lạc được 
gia tăng. Vùng chứa căng thăng bị giảm. Nhờ vậy mà bệnh 
tật có thê được chữa trị, nhất là bệnh liên hệ đến tim mạch, 
bao tử, gan... 


s4» 
g^? 
=< KrPesfon 


ụ 


Stress+" 
` 





L\N vì 


Bà Diane Sawyer cho biết, tại Mỹ, 1 trong 3 người lớn 
tuổi, thường bị bệnh tim mà nguyên nhân chính là do áp 
huyết cao (Jigh blood pressure). Thiền thở (breathing medi- 
fafion) là một trong những phương pháp làm giảm huyết áp 
công hiệu nhất. Phí tổn việc chữa trị bệnh tim mạch toàn 
nước Mỹ là 76 tỉ MK mỗi năm. Quân nhân, Giám đốc Điều 
hành Xí nghiệp, movie sfars, học sinh... hành thiền khắp cả 
nước (all over America), ông Harris nói như thê. 


Có đến ba triệu bệnh nhân được bác sĩ khuyên nên hành 
thiền. Bà Diane Sawyer dẫn thông tin của Đại học Harvard 
Medical School và cho biết, có 40% dân Mỹ tìm phương 
pháp thay đổi và bổ sung cách chữa trị (40% of Americans 


THIÊN VÀ BỆNH VIỆN s 163 





use alternative and complementary treatment). Nếu tính đến 
ngày hôm nay (2014), sau gần 3 năm, con số có thể là 150 
triệu người tìm một phương pháp chữa trị khác như Thiền 
hoặc các môn như yoga, tai chi...“ 


Buổi “⁄2/k show” tuy ngắn, chỉ hơn 5 phút, nhưng ảnh 
hưởng rất sâu rộng đến các trung tâm y tế và bệnh viện khắp 
nước Mỹ. Bản tin của Đại học Harvard có đăng mẫu tin quan 
trọng này, được gởi đến nhiều cơ quan y tế, với hàm ý, đề 
nghị các nơi này sử dụng Thiên vì lợi ích của bệnh nhân. 
Nhưng thực tế, theo tin trên mạng, nhân viên các nơi này 
có theo dỏi tin của đài ABC. Họ đã và đang dùng thiền song 
hành với thuốc để điều trị. 


Danh sách dưới đây cho thấy, sau khi đài TVABC?7 trình 
bày về lợi ích của thiền, có thêm rất nhiều trung tâm y tế đã 
sử dụng Thiền hoặc các môn tương tự. Trong đó có một số 
bệnh viện thuộc các tín ngưỡng khác nhau. 


1. Trung tâm ung thư bang Arizona thiết lập chương trình 
12 tuân lễ “Mind-Body Medicine Skills Group program” 
(Đây cũng là một loại thiên với tên gọi khác). 


2. Cơ sở ung thư Roy and Patricia Disney thuộc Trung 
tâm y tê Cơ đôc, TP. Burbank, Califorma áp dụng Thiên, 
Yoga và các cách chữa trị khác cho bệnh nhân. 


3. Trung tâm California Pacific Medical Center hướng 
dẫn bệnh nhân về tiến trình của việc giải phẫu, đồng thời 
hướng dẫn Yoga, Thiền, tai chi (Thái cực quyền) để bệnh 
nhân hồi phục sức khỏe mau chóng sau khi mổ. 


1. Con số 40% của thời điểm tháng 5.2011. Hôm nay là tháng 2. 
20014 (gân 3 năm). Ta có thê ước lượng khoảng 150 triệu người, tức là 
1/2 dân sô toàn nước Mỹ (316 triệu người, năm 2013). 


164 e THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 











4. Tại Los Angeles, Trung tâm the Mindful Awareness 
Research Center (MARC) hướng dẫn thiền qua mạng (giđ- 
edmeditations on ifs website). 


5. Đại học California Sclences, San Diego, cung cấp Thiền 
chánh niệm giảm căng thăng cho các bệnh nhân ung thư (øro- 
vides mindƒulness-based stress reli€ƒ for cancer pafienís). 


6. Trung tâm ung thư “The Dorcy Cancer Center” tại St. 
Mary-Corwin Medical Center, Pueblo, bang Colorado, mở 
lớp dạy cho bệnh nhân Thiên, Yoga và Tai chị. 


7. Trung tâm Cơ đốc Christiana Care Health System, 
New Castle, Del., Cũng có lớp Yoga (Thiên yoga) cho người 
sắp sinh. 


8. Bệnh viện Northwestern Memorial Hosprtal, Chicago, 
III. Chuyên bệnh Parkinson cũng hướng dẫn thiền cho những 
bệnh nhân mắt ngủ (ørovides meditation services for those 
with insommia). 

9. Trung tâm bệnh viện Do thái (The Jewish Hospital Med- 
ical Center) cung cấp chương trình “Tâm / Thể” và bố sung 
những phương thức chữa trị thành một thể thống nhất (oƒfers 
a variefy oƒmind / body and integrative treatinent modalifies). 

10. Trung tâm y tế Do Thái Beth Israel Deaconess Medi- 
cal Center, Boston, Massachusettes, cũng có những lớp 
Thiền cho bệnh nhân. 


11. Trung tâm ung thư trẻ em tại Đại học Hassenfeld 
Ch¡ildren”s Cancer Center, NY. 


12. Trung tâm tạo sinh Đại học NY. 


13. Trung tâm Tin Lành Wake Forest Baptist Medical 
Center, Winston-Salem, N. C. 


THIÊN VÀ BỆNH VIỆN s 165 





14. Bệnh viện Giê-su (C7zisf Hospifal), bang Ohno. 
15. Trung tâm ung thư Đại học Texas MD, TP. Houston 


Qua đó, chúng ta thấy, thiền sức khỏe đã tràn ngập vào, 
không những chỉ có các cơ sở y tế mà khắp mọi nơi vì lợi ích 
của thiền đối với cuộc sống. Con người càng văn minh, khoa 
học càng tiến bộ thì thiền càng được sử dụng như một dược 
liệu bổ ích cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp và không thể 
thiếu cho kiếp nhân sinh. 

Các bài viết trước tôi đã đề cập trên 10 thứ bệnh quan 
trọng có thể chữa bằng thiền như tim, gan, tỳ, phê, thận, ung 
thư, tiêu đường, sida, nhức mỏi, cao huyết áp... Bài này, SẼ 
trình bày thêm hai chứng bệnh khác được chữa bằng thiên. 


a. Thiền đi (Walking Meditation). 


Thiền đi (thiền hành) được chia làm hai loại: Đi bộ theo 
lối thông thường (raditional walking exercise (TWE), và 
thiền đi trong tỉnh thức theo cách Phật giáo (Buddhism Walk- 
¡ng Meditation). 


Đối tượng của cuộc nghiên cứu là tìm xem ảnh hưởng 
của thiền hành chánh niệmtheo Phật giáo và lối đi bộ thông 
thường, trên các chứng bệnh trầm cảm, sức khỏe và mạch 
máu bị co lại. 


Ban thí nghiệm, chọn 45 người cao niên, tuổi từ 60- 
90 có bệnh trầm cảm nhẹ hoặc trung bình. Số người được 
chia thành hai nhóm. Một nhóm đi bộ theo lối truyền thống. 
Nhóm kia đi bộ theo phương pháp chánh niệm thiền Phật 
giáo (Buddhism-based walking meditation, viết tắt BWM). 
Thời gian thí nghiệm là 3 lần một tuần và liên tục 12 tuần. 


166 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Kết quả, bắp thịt mạnh khỏe, linh hoạt đàn hồi uyễn 
chuyê hơn, tim phôi điêu hòa (carđiorespirafory) được gia 
tăng trong cả hai nhóm (chỉ sô y khoa, p>0.05). 


Cả hai cách đi bộ đều cho thấy sự giảm thiểu đáng kể 
những loại hóa chât acid đặc ở trong máu (/riglyceride). 


Nhưng chứng trầm cảm, các chất hóa học trong cơ thê 
như cholesterol (mỡ trong máu), cortisol và interleukin chỉ 
giảm trong nhóm thực hành thiền chánh niệm mà thôi (đe- 
creased only im the BWM group). 


Nhóm nghiên cứu kết luận: Thiền đi bộ trong tỉnh thức 
của Phật giáo có khả năng làm giảm trầm cảm, gia tăng 
những hoạt chất cho sức khỏe, tiểu mạch (yascular) tái hoạt 
động, và cho thấy, những tiến triển tổng quát về mọi mặt 
được cải thiện hơn là lỗi đi bộ thông thường (and appears 
fo conƒer greater overall improvemenfs than the traditional 
walking program). 


Central sulcus 


Moi 
control Touch and pressure 





(Nguôn: 24372522. PubMed - as supplied by publisher). 
b. Một thế kỷ mới cho những cuộc nghiên cứu tâm (4 
new era ƒor mind studies) 
Trước lúc bàn đến cuộc thí nghiệm, chúng ta nên biết qua 
bệnh Parkinson là gì? 
Đó là một thứ bệnh liên hệ đến tế bào não bị rối loạn, 
ảnh hưởng đên việc di chuyên, không kiêm soát được các cơ 


THIÊN VÀ BỆNH VIỆN e 167 





bắp, và mắt thăng bằng. Triệu chứng thường thấy là tay chân 
bị run, khó cầm giữ bất cứ một vật gì nếu bệnh nặng. (Par- 
kinson”s disease 1s a fairly common age-related and progres- 
sive đisease of brain cells (brain disorder) that affect move- 
ment, loss of muscle control, and balance. Usually, the first 
symptoms 1nclude a tremor (hand, foot, or leg), also termed 
a “shaking palsy”. 


Phương pháp chữa trị là nên theo các chỉ dẫn của Bác sĩ 
chuyên khoa, thiền tập mỗi ngày 20 phút / hai lần, và thiền 
hành như thí nghiệm dưới đây cho thây. 


Đôi tượng cuộc nghiên cứu là tìm hiệu sự thay đôi câu 
trúc của não qua việc sử dụng thiên trên người có bệnh run 
tay (Parkinson s Disease (PD)). 


27 bệnh nhân trong tổng số 30 người được chọn, và chia 
làm 2 nhóm. Nhóm 14 người tham gia 8 tuần lễ chương trình 
thiền Chánh niệm (Mindƒfulness based intervemtion, viết tắt 
MBI). Nhóm 13 người chỉ được chữa trị theo thuốc men 
(usual care). Kết quả cho thấy vùng chất xám bên phải của 
hạch hạnh nhân trong não bộ của nhóm thực hành Thiền 
chánh niệm, trở nên dày hơn so với nhóm kia. 





(Nguồn: Google) 
HÌNH NÀO BỘ: Bình thường Bị bệnh ParRinson 


168 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Kết luận của nhóm nghiên cứu (CONCLUSIONS): 


- Đây là một số phân tích bước đầu trên khoa niệu học 
cho thây Thiên MBI có ảnh hưởng đên bệnh PD. 


- Vùng chất xám GMD (gray maffer densify) trong bộ 
não của nhóm MBI được gia tăng. Đây là điểm then chốt 
đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm phương pháp 
chữa trị bệnh run tay PD. 


- Những vùng (biến đổi) này nói lên sự chuyên biến gián 
tiêp do ảnh hưởng của thiên MBI. 


TÓM LƯỢC 


Thiền không còn bị đóng khung trong các tu viện, mà 
Thiền đã tung cánh bay vào hang cùng ngõ hẻm toàn khắp 
thế giới. Chỗ nào có con người, những ai có bệnh tật hay muốn 
đẹp hơn, thông minh hơn, sống thọ hơn và sống có hạnh phúc 
hơn thì Thiền là người bạn đời tốt và trung thành nhất. 


Phật Thích Ca thường dạy, ta ra đời vì lợi ích của chúng 
sanh, chứ không phải riêng cho một aI. Do đó Việc hành thiền 
không nên có màu sắc tôn giáo, để con người từ tất cả các tín 
ngưỡng khác có thê gần, thân thiện và yêu thương nhau hơn. 


Mỹ, một trong những nước văn minh nhất thế giới, ước 
lượng có khoảng 150 triệu người hành thiền vì sức khỏe. 
Nhiều cơ sở y tế đã sử dụng thiền song hành với thuốc để trị 
liệu như đã trình bày ở trên. Phải chăng đó là một bài học mà 
Việt Nam chúng ta nên tìm hiểu. 


Đất nước, sau những năm dài chỉnh chiến, đang trên đà 
từng bước khắc phục để dân giàu nước mạnh xã hội văn minh 
phú cường, thì Thiền có lẽ không nên thiếu trong tất cả các 
bộ các ngành, các cơ sở, nhất là nhiều bệnh viện đang bị quá 
tải, bệnh nhân không đủ tiền chữa trị. 


THIÊN VÀ BỆNH VIỆN e 169 





Thiền có thê góp phần giải quyết những vẫn nạn này một 
cách có hiệu quả mà không tốn tiền... Mỗi ngày chỉ tốn vài 
chục phút ngồi thiền là sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Chư Tăng 
Ni Giáo hội Phật giáo và những người am tường Thiền cũng 
sẽ sẵn sàng tiếp tay với các cơ quan y tế để giảm bớt vấn 
nạn bệnh viện quá tải và, giúp bệnh nhân chóng lành bằng 
phương thức Thiền Thuốc song hành. Phải chăng nên như 
thế? Vâng. Đó là giải pháp mà nhiều quốc gia tân tiễn đã và 
đang áp dụng. 

Chắp tay nguyện cầu cho dân tộc và nhân loại xem thiền 
như một lương thực không thê thiếu trong cuộc đời này. 


LOẶO 


THIÊN VÀ QUÂN NHÂN 


(Meditation and Military) 





‡ , ử Í h 
Nhân viên quân đội châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tỉnh đang thực 
hành Thiên đê giúp bảo vệ quê hương (Military personnel in Latin 4mer- 
tca Africa and Asia pracHice group TM to help protect their nations). 


Một số bài gần đây, tôi đã trình bày sự hiệu dụng của 
Thiền trong việc chuyển hóa xã hội, chuyển hóa trường học, 
sắc đẹp và bệnh viện. Nay chúng ta thử tìm hiểu ích lợi của 
Thiền trong quân ngũ. Phải chăng Thiền có thê giúp ích cho 
những người lính trước lúc ra trận và sau những ngày hậu chiến? 


Theo bà Traci Pedersen?, lúc đầu không ai nghĩ Thiền 
có thê giúp những quân nhân sau thời chiến với chứng bệnh 
rối loạn do căng thắng sau khi bị chấn thương (0os rauma 
síress disorder, viết tắt PTSD). Nhưng những nghiên cứu 


1. http:/Awww.somalilandsun.com/Iindex.php/in-depth/4842-a-statIs- 
tically-proven-solufion-to-prevenf-turmoil-in-africa. 

2. _ http:/⁄/psychcentral.com/news/2013/03/03/military-may-be-fturn- 
Iing-to-meditation-for-ptsd/52 149.html. 


172 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


























mới cho thấy Thiền chánh niệm (Mindfulness Meditation) 
ảnh hưởng rât lớn làm giảm các triệu chứng PTSD và gia 
tăng sự tập trung chú ý. 


Nhiều chuyên gia cho biết có hằng trăm ngàn trong số 2 
triệu quân nhân phục vụ cuộc chiến tại lraq và A Phú Hãn 
trong 9 năm qua, bị chứng PTSD, bao gồm lo âu, nóng nảy, 
trầm cảm, những ám ảnh về cuộc chiến và ác mộng (anxief; 
anger, depression, ƒlashbacks and nightmares). 


Bài báo cho biết, các lối chữa trị khác như dùng thuốc, 
liệu pháp chữa nhận thức thái độ, và nhiêu cách tiêp cận khác 
nhưng đêu vô hiệu (/hese approaches don † work). 


Ngày nay có một phương pháp chữa trị hoàn toàn thiên 
nhiên và rất công hiệu, đó là Thiền Chánh niệm (ø cormmplefe- 
ly natural method is proving ifselƒ successƒHl: mindƒulness 
meditafion). 


Giản dị, bệnh nhân chỉ tập trung chú ý dõi theo hơi thở 
khoảng 15-20 phút là có kêt quả. 


Tiến sĩ Elizabeth Stanley, Giáo sư tại Đại học George- 
town Dniversity, Mỹ, cựu Đại úy quân lực Hoa kỳ, người đã 
từng ngồi thiền để chữa bệnh PTSD cho chính mình. Bà phát 
biểu: “Thiên có thể giúp quân nhân chữa trị tâm trạng quá 
căng thẳng trong trận địa”. Bà đề nghị Thiền nên được dùng 
như một môn học trong quân ngũ. 


Cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ Stanley và các đồng nghiệp 
đã lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của các Tướng lãnh trong bộ 
Quốc phòng Mỹ, đặc biệt là vị Tổng tư lệnh quân đội đồng 
minh tại A Phú Hãn (commander oƒ all allied ƒorces in Ảƒˆ 
ghanistan). 


THIÊN VÀ QUÂN NHÂN s 173 





Tiến sĩ E. Stanley đang dạy Thiên cho quân nhân 


Một thí nghiệm mẫu cấp tốc trước lúc 60 quân nhân trừ bị 
được đưa đến chiến đấu tại Iraq. Một nhóm được hướng dẫn 
Thiền chánh niệm 15 phút mỗi ngày, liên tục trong 2 tháng. 
Kết quả. Nhóm thực hành Thiền chánh niệm tình trạng căng 
thắng và lo âu được giảm rất nhiều. Ngoài ra, sự thông minh 
gia tăng, và người nào thiền nhiều thì đạt kết quả nhiều. Còn 
nhóm không thiền, thì không có kết quả nào hết. Cuộc thí 
nghiệm cũng cho thấy, thiền không những làm cho quân 
nhân bình thản mà còn giúp họ phản ứng nhanh lúc đối diện với 
những đe dọa. Thiền giúp hành giả giảm chất hóa học cortisol 
và chất neuropeptide Y, một loại hóa chất do căng thắng phát 
sinh. Loại hóa chất này làm hư hoại các mô của tế bào. 


Thiền cũng làm gia tăng dưỡng chất giống như insulin, là 
loại hormone có chức năng chữa trị những tế bào bị hư hoại 
do căng thăng (s/ress). Theo bài viết, những thông tin nêu 
trên lấy từ nguồn (Source: Elsevier).®) 


3. hf(p://psychcentral.com/news/2013/03/03/military-may-be-turn- 
Iing-to-meditation-for-ptsd/52 149.html. 


174 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


Thiền không những chữa trị căn bệnh PTSD của thời 
chiên và hậu chiên, mà còn giúp những cựu chiên binh sông 
đời an lạc thay vì tự tử (su/cide).® 





Một cuốn sách dạy Thiên cho những người lính 


Trang mạng cũng cho biết, hằng triệu cựu chiến binh cần 
có một phương thuôc đê vượt qua ám ảnh những gì họ thây 
và những gì họ làm, đôi lúc rât ghê rợn trong đời binh nghiệp. 


Phương cách thông thường để chữa trị triệu chứng bấn 
loạn tâm thần là dùng các loại thuốc chống trầm cảm và 
chống loạn tâm, nhưng thực tế cho thấy vô hiệu và bị phản 
ứng phụ (4”1i-depressant and amti-psychotic drugs do nof 
work and cause many side efecs). Thiền là phương thuốc 
hiệu nghiệm hơn cả, không tốn tiền và không bị side effects. 


Trang mạng viết, Thiền là một một kỹ thuật có từ ngàn 
xưa, nay chúng ta áp dụng đê làm cho đời sống quân nhân 
được tốt đẹp hơn mà không tốn đồng bạc nào. 


4. http:/www.stopsoldiersuicide.org/wordpress/?p=1245,Jul 23, 2013. 


THIÊN VÀ QUÂN NHÂN s 175 


Washington Times article viết: Cựu Đại úy quân đội, tiễn 
sĩ Elizabeth Stanley nhấn mạnh Thời Đại Mới đến sần, tạo 
một cảm quan yên lắng, bớt dùng thuốc, bỏ rượu chè, tăng 
gia sản xuất và phát triển mỗi tương thân trong nghề nghiệp. 
Thiền có khả năng mang đến những điều quý giá ấy. 


Bà Jennifer Lovett Herbranson (June 5, 2013), phát biểu, 
tôi thích ý kiến sử dụng Yoga / Thiền trong quân đội như là 
một ngoại khoa thay thế cho thuốc trừ đau nhức và chống trầm 
cảm... (Ï love the idea oƒufilizing yogamneditation in the milifary 
as a medical alternafive to pam killers, anfi-depressanfs, efc...). 


Bà Shakthi nói, Thiền là một khoa học, một phương thức 
vĩ đại cho cuộc sông hoàn toàn của con người khắp mọi nơi. 

Mô hình kèm theo cho thấy: 

- Kẻ thù (Enemies) dẫn đến chiến tranh (Wr). Từ đó, tạo 
ra Căng thăng trong Xã hội (Social Sress). Thiên làm giảm 
căng thăng. Do đó, có thê tránh tạo ra kẻ thù. 


Invincible Military Mode 


war ‹xm Enemies 


The Military Breaks the War Cycle 





Người linh E-cu-đo thực hành thiên để bảo vệ quê hương 


176 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 

















(These Ecuadorian warrIors meditate 1n øroups to profect 
therr nation).®) 


Trên mạng cũng cho biết, Bộ Quốc phòng, Mỹ, huấn luyện 
những người sẽ nhập ngũ bằng những kỹ thuật cũ hằng thế kỷ 
qua như yoga và thiền, để rèn luyện tâm, giúp họ có những 
quyết định tốt hơn trong chiến trường và ngăn ngừa tình trạng 
chấn thương. (To train fiture soldiers, the Deparunent oƒ De- 
ƒense is using new ftechnologies and cenfuries-old techniques, 
like yoga and meditation, to hone their minds, help them make 
befter decisions on the battlefield, and prevemf traumad). 


Lính Hải quân tại trại Camp Pendleton, California, Mỹ, 
theo học chương trình Thiền Chánh niệm Phật giáo, để giúp 
giảm căng thăng và xử trí tốt hơn lúc gặp những tình huỗng 
khó khăn. Một vị tướng phát biểu “Thiên giống như đem đến 
cho não bộ những dưỡng chất" (IEs like đoïng pushups for 
the brain”, one gereral says).49 


Khoa học gia, Tiến sĩ Jon Kabat-Zinn (học trò của Thiền 
sư Seung Sahn), được bộ Quốc phòng Mỹ mời dạy Thiền 
Chánh Niệm (Mindƒfulness Medifation) cho quân nhân của 
Bộ, ông soạn thêm một tác phẩm cho chương trình này với 
tựa đề “JWherever You Go, There You Are"” (http://www.de- 
fense.øov/news/newsarticle.aspx?id=60294). 


Không riêng gì tại Mỹ, Thiền cũng được truyền bá đến 
các quốc gia khác, ngay cả như châu Mỹ La tinh và Phi châu, 
mà chúng ta thấy hình quân nhân của họ thực hành Thiền để 
có thể bảo vệ tổ quốc tốt hơn (xem 2 hình trong bài này). 


5. http:/www.davidleffler.com/enewsletter/20100703_IDT: News.html. 
6. hftp://www.nydatlynews.com/life-style/health/u-s-marines-learn- 
meditate-stress-reduction-program-article- I. 1245698. 


THIÊN VÀ QUÂN NHÂN se l77 





Tại sao Thiền có khả năng giúp quân nhân vượt khỏi tình 
trạng PTSD (bân loạn tâm thân), tránh tự tử và khôi phục lại 
cuộc sông bình thường? 


- Trả lời: Thiền chánh niệm có thể làm thay đổi mạch thần 
kinh trong não bộ. Qua máy chụp cọng hưởng từ (fMRI]), 
khoa học gia về thần kinh (euroscienis?), Martin Paulus tìm 
thấy, Thiền làm gia tăng hoạt động vùng thùy đão insula của 
não bộ. Vùng này đóng một vai trò lớn cho việc tiếp nhận 
cảm xúc của cơ thể: vô sự, đau nhức hay an lạc (whether a 
ø1ven signal 1s Interpreted as Innocuous, painful or pleasur- 
able). Ông nói tiếp, vùng insula cũng có thể cải tiễn khả năng 
đối trị căng thắng và chấn thương.”) 


TÓM LƯỢC 


Những tìm hiểu qua sách báo và hệ thống điện tử toàn 
cầu, cho chúng ta một bắc tranh khá rõ rệt. Thiền là nguồn 
sông của nhân loại không phân biệt giai cấp, tôn giáo hoặc 
giới tính. 

Thiền không những làm cho con người bớt lo âu, sợ hãi 
vì bệnh tật mà còn làm cho họ có một đời sống an lạc hạnh 
phúc mà không tốn tiền. Mỗi ngày dành vài chục phút đề 
hành thiền. Bình thản, khoan thai, không cần xin phép ai, 
không bao giờ sợ cạn kiệt nguồn thiền. 


Tuy vậy, Thiền không hoàn toàn thay thuốc, nhất là các 
bệnh do tai nạn, vi trùng và cân giải phâu. 


Thiền thuốc song hành, cộng thêm chế độ ăn uống thích 


7. http://www.washingtonpost.com/national/health-science/mindful- 
ness-and-meditation-training-could-ease-ptsd-symptoms-researchers- 
say/2013/02/16/a296a52a-4ad2-I Ie2-b709-667035ff9029_ story.html. 


178 s THIỀN VÀ ĐỜI SỐNG 


hợp, và đi bộ là một trong những môn thể dục hiệu nghiệm 
nhât cho sức khỏe. 

Cầu chúc quý độc giả vui sống với Thiền với Tịnh. Mọi 
ưu phiên nên bỏ lại đàng sau. 


LOẶO 


